CHIÊU HOÀNG 


ĐỐI BẠN 
HÀNH HƯƠNG 


(CÔNG CHÚA TINH KHÔI 
VÀ HOẢNG TƯ ÉCH) 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA THÔNG TIN 


LỜI GIỚI THIỆU 


Chiêu Hoàng là một trong vài nhà văn rất hiếm trên vuông 
chiếu văn học Phật giáo chỉ sau một thời gian ngắn xuất hiện 
đã gây được sự chú ý và mến mộ của người đọc. Lý do rất dễ 
hiểu: văn của Chiêu Hoàng trong sáng, tự nhiên mà chuyên chở 


cả một bầu trời Phật Pháp mênh mông, lông lộng. 


Đi vào cối văn của Chiêu Hoàng giống như đi vào bầu khí 
của chuyện bổn sanh (Jãtaka - tiền thân), bổn sự (iti-vrttaka), 
và có khi là cảnh giới của vị tằng hữu (Adbhuta). Với trí 
tưởng tượng đặc biệt phong phú, Chiêu Hoàng viết truyện như 
vẽ tranh, minh họa con người và cuộc đời trong một thế giới 
lung linh, đầy màu sắc. Thế giới ấy, rất huyễn ảo và cũng rất 
thực. Đây cũng chính là đặc tính của văn chương Chiêu Hoàng. 
Những gì mà một số người đọc kinh Phật tưởng là chỉ có thể xảy 
ra trong tiền kiếp xa xăm nào đó, nơi những quốc độ không có 
trong lịch sử nhân loại, hoặc ở nơi những con người hay sinh 
vật của truyện cổ tích, thân kỳ... thì qua nhiều truyện ngắn của 
Chiêu Hoàng, người ta thấy thời gian, nơi chốn và các nhân vật 
ấy rất thực, rất gân gũi, ngay trong đời sống hiện tại và đang 
diễn ra chung quanh ta. Truyện của Chiêu Hoàng, dù nói về 
tình yêu hay bất cứ đề tài nào, cũng thấm đượm Phật Pháp. Có 
thể nói rằng Chiêu Hoàng đã nhìn con người và cuộc đời bằng 
đôi mắt của chánh kiến, luôn thấy sự thực và bản chất duyên 


sinh của vạn hữu; lại gia thêm trí năng tưởng tượng và sáng tạo 


6 


của một nghệ sĩ tài hoa, cho nên, dà không cố ý, văn chương 
của Chiêu Hoàng mang chức năng của một người Phật tử đem 


đạo vào đời. 


Tác phẩm “Công Chúa Tỉnh Khôi và Hoàng tử Ếch” là 
một điển hình trong cối văn đây màu sắc Phật giáo của Chiêu 
Hoàng. Nói rằng đây là một câu truyện tình cũng đúng, mà nói 
rằng đây là một truyện cổ tích Phật giáo cũng đúng. Nhưng 
nhìn cho kỹ thì bức tranh của Chiêu Hoàng về đời sống, thân 
phận và tình yêu của con người, của muôn loài chúng sinh, là 
một bức tranh toàn cảnh mà chỉ qua một góc độ, một gam màu 
nhỏ, có thể trình hiện thế giới trùng tràng của nhân duyên, của 
đị biệt và tương đồng, của cá thể và tổng thể; tất cả cùng có 
mặt và cùng soi rọi vào nhau, nh những viên ngọc của lưới 
trời Đế-thích. Mỗi một chương được tách ra từ toàn thể truyện 
dài này là một truyện ngắn xuất sắc; và mỗi đoạn văn ngắn, 
trong đối thoại hay trong miêu tả, cũng mở ra một cảnh giới sâu 


thẳm, nhiệm mâu của Phật Pháp. 


Trước một tác phẩm đẹp như thế, xin trân trọng giới 
thiệu đến quý bạn đọc thay cho lời cảm ơn sâu xa của tôi đối 


với tác giả. 


California 26 tháng 10 năm 2007. 


Vĩnh Hảo 


LỜI TÁC GIÁ 


C- chuyện bể uề hai nhân uật đi lạc loài 


trong uùng tâm thức mịỊt mù... 


Nhân uật nữ, biếp trước có tu hành chút đỉnh, 
nhưng uì bhông gặp được đúng thây nên chỉ tu 
theo một lối quờ quạng, chếp uá... Chỉ biết tu theo 
hạnh bố thí, uà có nhiều lần đã dâng hoa cúng 
Phật uới một tấm lòng thành, nên biếp này được 
sinh trở lạt làm người trong một gia đình hoàng 
tộc. Có được một thân hình đẹp đẽ uà một cuộc 
sống uột chất đầy đủ... 


Nhân uật thứ hai, một nam nhân. Kiếp trước tu 
hành bhú, nhưng động cơ tu tập chỉ uì muốn cầu 
trí huệ cho thoủ tính tò mò uà đó cũng là cơ duyên 
làm tăng cát ngã cùng thêm lớn. Sự tu tập đó đưa 
đến một trí huệ ha bhú uà một chút thần thông 
của loài rồng. Nhưng uì bị uướng uàòo một đại nạn 
nên phải chịu làm thân ếch trong một thời hạn ba 
năm. Tuy làm thân ếch nhưng uẫn nói được tiếng 
NGƯờỜi... 


Cả hai cùng có những ưu tư uà bhắc bhoải uê 
đời sống tâm linh. Họ như hai cọng rong rêu trôi 
lêu bêu trên dòng đời. Gặp nhau, cùng đi tìm 
một cái gì tuyệt đối trên những cúi tương đối, nhị 
nguyên... 


8 


Chương 1: Ngày xưa... 


gày xưa... 


Tại một vương quốc nhỏ bé, có một vị vua 
rất nhân từ và đạo đức. Ngài trị vì toàn dân bằng 
tất cả tình thương bao la của Ngài, chăm lo cho 
dân như chăm lo cho chính bản thân mình. Vì 
vậy, ngày càng quốc lạc, dân an, thái bình mọi 
nơi, mọi chốn... 

Vua chỉ có một nàng công chúa nên thương yêu 
hết mực. Nhưng từ nhỏ công chúa đã sống nhiều 
về nội tâm nên có vẻ biếng ăn, biếng nói. Càng 
lớn thì càng có vẻ suy tư, khắc khoải nhiều hơn. 
Nàng thường hay có những câu hỏi thật mơ hồ, 
không thực tế, gần như chẳng có gì mảy may dính 
líu đến đời sống hằng ngày. Như vũ trụ này từ 
đâu mà có? Chết rồi sẽ đi về đâu? Tại sao trong 
đời lại có nhiều sự bất công đến thế? Tại sao lại 
có những kẻ giàu, người nghèo, kẻ đẹp, người xấu, 
hạnh phúc lẫn khổ đau v.v... 

Vì không có người trả lời được những câu hỏi 
lẩm cẩm ấy, nàng thường tìm đọc những cuốn 
sách về tâm linh, rồi say sưa đi vào thế giới mịt 
mù của tâm thức... 


Một hôm, công chúa thơ thẩn vào cánh rừng 
nhân tạo của vua cha xây ngay bên cạnh cung 


9 


điện, bất ngờ gặp một con ếch nhỏ có ba màu 
xanh đậm, đỏ và xanh lá cây tuyệt đẹp. Công chúa 
ngắm nhìn một hồi lâu, thấy con ếch này rất lạ. 
Ngoài màu sắc rực rỡ, nó còn mang trên đầu một 
hạt nhỏ giống như hạt ngọc màu xanh biếc. Ngạc 
nhiên, nàng khẽ đưa tay chạm nhẹ vào hạt ngọc 
trên đầu ếch. Kỳ diệu thay, con ếch rùng mình. 
Rồi từ lốt ếch bước ra một thanh niên với cái trán 
rộng, đôi mày đậm nét dưới cặp mắt nhìn loang 
loáng. Hắn cúi mình trước công chúa và tự giới 
thiệu: 

— Thưa công chúa, ta là một hoàng tử đi chơi 
lạc trong rừng, chẳng may bị đại nạn phải mang 
thân ếch. Hôm nay lại hữu duyên gặp được công 
chúa nơi đây, ta muốn hiến tặng nàng ba điều ước. 
Vậy xin cho biết nàng muốn ước điều gì chăng? 

Công chúa suy nghĩ một lúc rồi bảo rằng: 

— Được, nhưng không biết Ếch có thực hiện nổi 
ba điều ước của ta chăng? 

Bằng một giọng tự tin, hoàng tử nói: 

— Công chúa cứ nói. Không có chuyện gì mà ta 
không làm được! 

— Vậy thì... (tằng hắng) hoàng tử nghe cho rõ 
nhé. Điều ước thứ nhất là: “Làm thế nào để cho 
tâm ta được an?” 


ch ngẩn người ra một lúc rồi lắc đầu: 


10 (ông cfuiqa Cu “Khôi 


— Chuyện đó... hùmmmm... ta thực không thể 
làm được. Dụ như một người đang đói mà lại đi 
nhờ người khác ăn giùm thì chẳng bao giờ cơn đói 
hết được. Cũng vậy, tâm bất an là do những vọng 
tưởng lăng xăng trong tâm thức quấy động, chỉ có 
chính mình mới giúp được mình mà thôi. Vậy xin 
cho biết điều ước thứ hai? 

— Làm thế nào cho mọi người bớt khổ? 

Hoàng tử lặng đi một vài giây, xong lại buồn 
bã lắc đầu: 

— Rất tiếc, tại hạ không thể thực hiện được 
điều ước thứ hai của công chúa. Vậy còn điều thứ 
ba? 

Công chúa ngập ngừng: 

~ Thôi, quên đi Ếch ạ. Hai điều ước đầu, may ra 
còn có thể thực hiện được mà Éch đã không làm 
tròn, thì điều này ta không nghĩ Éch có thể thực 
hiện được đâu! 

Ếch có vẻ nóng nảy, giục giã hỏi bạn: 

— Xin công chúa cứ nói. Tại hạ sẽ cố gắng hết 
lòng. 

_ Ngập ngừng. Khuôn mặt nghiêng nghiêng nhìn 
Êch. Hình như có một chút tỉnh nghịch dấy lên 
trong đáy mắt công chúa: 


— Ta muốn thành... Phật! 


oà Z6oàng tử €eh 11 

Hoàng tử bật cười lớn: 

— Ha... ha... ha... Công chúa ơi! Có lẽ nàng nên 
chạm vào hạt ngọc trên đầu ta để ta có thể... hóa 
Ếch trở lại. Thực tình ba điều ước của công chúa 
tại hạ đã không thực hiện nổi. (ngẫm nghĩ) Nhưng 
có một người có thể mách công chúa thực hiện 
được ba điều ước ấy... 

— Là ai thế? 

— Một vị tên Cô Đàm, nhưng hình như Ngài đã 
tịch diệt cách đây khá lâu rồi. Giờ chỉ còn lại giáo 
lý của Ngài thôi... 

Công chúa hoan hỷ: 


— Vậy ta hãy mau đi kiếm giáo lý của Ngài 
nhé. (ngoẻo đầu, nhìn Éch hồi lâu rồi tiếp) Hoàng 
tử ơi, xin lỗi nhé. Ta sẽ chạm vào hạt ngọc trên 
đâu hoàng tử thêm lần nữa để trở về thân Êch, 
rồi để hoàng tử trên vai. Mình sẽ đi kiếm giáo lý 
của đức Cô Đàm. 

Dứt lời, công chúa nhanh tay chạm vào hạt 
ngọc xanh biếc trên đầu, lập tức hoàng tử biến 
thành con ếch xinh đẹp như trước. Công chúa nhẹ 
nhàng đỡ Êch để trên vai. Nghe tiếng Êch léo 
nhéo: 


— Hay lắm! Nay, ta hãy đi về hướng bắc... 


12 


Chương 2: Phiêu bạt 


äả hai đi khoảng non nửa ngày đường. Công 

(JMEN bắt đầu mệt, bước chân chậm lại và có 
phần hơi lảo đảo: 

- Ếch ơi, ta mệt... lại đói nữa... 

— Công chúa ráng đi thêm khoảng mươi phút 
nữa, ta sẽ đến một dòng suối, có nhiều bóng mát 
và cây ăn trái. Ta sẽ nghỉ đêm tại đó. (cười lớn, 
Êch tiếp) Nhắc đến dòng suối, ta nhớ đến một 
điển tích rất hay, hình như do một vị thiền sư kể 
lại. Câu chuyện tức cười muốn nẻ ruột... 

— Chuyện kể ra sao? 

- Chuyện kể rằng... (ngừng bặt một chút rồi 
reo lên) Ô! Công chúa nhìn kìa... đẹp quá! 

Cả hai đều phóng tầm mắt nhìn về phía trước. 
Cách đó không xa, một dòng suối lấp loáng như 
dát bạc nằm lung linh dưới nắng. Đầu nguồn là 
một thác nước đổ xuống từ trên cao, tạo nên một 
âm thanh âm ầm, rất lớn. Tuy còn xa, nhưng trong 
không khí đã mát mẻ vì những bụi nước bắn ra từ 
đầu thác. Khung cảnh rất hùng vỹ, đẹp vô cùng. 
Vì gần suối nên cỏ cây chung quanh rất xanh tươi, 
mọc đủ các loại kỳ hoa dị thảo. Cổ ở đây cũng rất 
mềm và mịn, xanh ngăn ngắt một màu lục của lá 
non. 


13 


Cả hai đều đứng sững, ngây ngất nhìn cảnh 
đẹp của thiên nhiên. Giọng công chúa oà vỡ, hối 
hi + 

— fch ơi! Sao cảnh đẹp lạ lùng thế nhỉ. Phụ 
vương ta thường hãnh diện về khu vườn thượng 
uyển được trồng tỉa rất công phu, nhưng so với 
cảnh này thì chẳng bằng một góc. (hối hả) Mau 
lên nhé! Thích quá đi thôi. Ta sẽ đến uống nước 
và tắm rửa cho đã... 

Nói rồi, công chúa chạy vội vã về hướng con 
suối. Bỗng nàng kêu “Ôi” lên một tiếng, chân vấp 
phải hòn đá ngã chúi mặt về phía trước. Éch bị 
văng đi chỗ nào không biết. Đầu gối công chúa bị 
hòn đá cắt một đường nhỏ đau nhói. Nhưng công 
chúa cũng không quan tâm mấy đến vết thương 
của mình, nàng chỉ lo lắng đến bạn vừa bị văng 
xuống đất, nàng sợ nếu bất cẩn, nàng sẽ giẫm 
chết nó mất. Giọng đây lo lắng, nàng cất tiếng 
gỌI tO: 


Vừa kêu, vừa lấy tay vạch đám cỏ xanh dưới 
đất, giọng nghẹn ngào muốn khóc: 

— Ếch a...à... à... à... Đâu mất tiêu rồi? 

Đang lo lắng, bối rối cho bạn, bỗng công chúa 
nghe tiếng ch văng vắng: 

— Công chúa! Công chúa! Đừng khóc à nhen... 
Ta không sao đâu, ta đang ở đây nèèè... 


14 (ông cfuíqa C©nfi “Khôi 


Mừng rỡ, công chúa reo lên: 

— Đâu... đâu?! Sao nghe gần quá mà không 
thấy Ếch vậy? (tỏ vẻ quan tâm) Ếch có đau lắm 
không? 

Giọng Ếch ỡm ờ: 

— Không biết! Chắc phải tí nữa nhờ công chúa 
cho ta thành người trở lại để coi kỹ có đau chỗ nào 
không nèèè... 

Đang lo lắng, nhưng công chúa cũng không nén 
được cái cười khúc khích, giục giã gọi bạn: 

- Vậy thì Êch đang ở đâu thế? Nói nhanh đi, 
kẻo ta... bỏ mi ở lại đây một mình bây giờ đó! 

— Thì... ta ở đây nèèè... 

— Đâu... đâu? Sao nghe gần quá vậy? 

— Đây nèèè... Đang đong đưa trên chéo áo công 
chúa chứ đâu! Lúc công chúa té xuống, ta vội chộp 
lấy chéo áo nàng, nên còn toòng teng đây nè... 
Hi...hi...hi! 

Chợt nhìn thấy Ếch đang bám trên áo mình, 
công chúa cũng không nén được tiếng cười. Cả hai 
ôm bụng cười lớn. Tức mình, công chúa trách: 

- Vậy mà nãy giờ làm ta hết hồn. Mi thiệt là... 
đồ quỷ sứ! 

Giọng Êch reo lên một cách bỡn cợt: 

- À há! Công chúa gọi ta là “đồ quỷ sứ” Thì chỉ 
có hai trường hợp có thể xảy ra thôi. Một là công 
chúa ghét ta thiệt nên chửi ta như thế - mà bình 


oà 20oàug tử ch: 1õ 


sinh ta không nghĩ công chúa ghét ta tới độ vậy 
— Hai là... Hùmmmm... Ha...ha...ha... Công chúa... 
thương ta nên “mắng yêu” ta đấy thôi... Ha...ha... 
hai : 

Nghe ch nói, cộng thêm tiếng cười ròn rã, 
công chúa thẹn đỏ mặt mà không biết ứng phó ra 
sao. Thẹn quá, hóa hờn: 

- Éch cứ hay bỡn cợt trêu ta. Coi chừng ta... 
không thèm chơi với Êch nữa! Và nhất là cho 
ch... đi bộ, không thèm để Éch trên vai. 

Nói rồi, nàng vùng vằng bỏ đi. Ếch lúp xúp 
chạy theo, léo nhéo: 

— Công chúa chờ ta với! Sao giận mau quá vậy? 
Ta chỉ nói đùa một chút thôi ấy mà! Công chuá... 
công chúa! 

Tuy nghe Êch gọi ráo riết đằng sau, nhưng nàng 
vẫn cứ lờ đi, hờn giận, vùng vằng, nhất định bỏ đi 
trước... Chợt nhớ đến đầu gối bị sướt hồi nãy, thấy 
đau đau nên nàng ngồi thụp xuống xuýt xoa: 

- Chà... Hồi nãy té đau quá! 

Ếch le te, làm quen, lấy điểm: 

— Phải, mau đến suối rửa vết thương, kẻo làm 
độc bây giờ đấy! 

— Được, mình đi ngay! 

Ếch: 


— Có lẽ ở đây cũng có nhiều cây Aloe Vera. Đây 
là một loại cây dùng để chữa những vết thương rất 
tốt. Mình hãy đến suối rửa đã... 


16 (ông cfuiq« Ctuft “Khôi 


Do sự khéo léo của Ếch, cộng thêm tính hồn 
nhiên của công chúa nên nàng đã quên hẳn sự 
hờn dỗi cách đây mấy phút. Nàng đặt Êch lên vai 
trở lại. Cả hai, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ hướng 
về phía thác nước. Độ một lúc thì đã đến bên dòng 
suối. Éch thoăn thoắt nhảy phóc xuống đất và 
biến vào trong đám cỏ rậm đi hái Aloe Vera. Còn 
lại công chúa, nàng se sẽ đến bên giòng suối, thò 
chân xuống đo độ lạnh của nước. Nước mát làm 
sao, hình như nước ở đây cũng tỉnh khiết như nước 
nhà trời, vừa trong lại vừa mát. 


co + 


Ngồi một lúc không thấy Ếch trở về. Công 
chúa nhìn quanh quẩn, cảnh vật ở đây thật vắng 
vẻ và đẹp lạ lùng. Nàng se sẽ đứng dậy, thò một 
chân xuống dòng suối. Ôi chao, nước mát làm sao. 
Nhìn quanh quất, không thấy bóng người, công 
chúa bèn cởi áo ngoài, chỉ còn mặc phong phanh 
chiếc áo cánh mỏng rồi nhảy tùm xuống nước. 
Nước suối trong và mát, nàng có thể nhìn suốt 
tận đáy dòng với những hạt cát trắng mịn. Lại 
còn thêm mấy loại cá đủ màu sắc bơi lội tung tăng 
bên cạnh. Công chúa lấy tay đập nước cho nó bắn 
tung toé, một vài con cá sợ hãi bắn ra xa. Công 
chúa cất tiếng cười khanh khách và xoải tay bơi 
theo. Chiếc áo cánh mỏng chập chờn, bay theo 


oà 20oàug tử ch: 17 


thân hình dưới dòng nước. Cũng có một vài loại cá 
như muốn nhập cuộc chơi, bơi song song với công 
chúa, đôi khi chúng còn nhảy tung lên cao rồi 
nhào lại xuống nước. Hớn hở, vui thích như một 
đứa trẻ con, nàng vội lấy hai tay đập mạnh liên 
tiếp xuống mặt nước như người đang đánh trống 
làm nước văng lên tung toé. Công chúa nhắm tít 
mắt lại rồi cười lên khanh khách. Tiếng cười hòa 
với tiếng nước đổ thành một điệu nhạc nhảy múa 
trên cao. 

Tám một lúc thì bắt đầu thấy lạnh, nàng vội vã 
lúp xúp chạy lên bờ tìm chiếc áo. May quá, chiếc 
áo vẫn còn nằm tại chỗ cũ chưa bị gió thổi mất. 
Nàng tụt chiếc áo lót ra, rồi chùm lại áo ngoài 
vào cho ấm. Cẩn thận, nàng treo chiếc áo lót trên 
cành cây thấp và tiếp tục ngồi chờ Ếch trở về. 

Chờ mãi vẫn chưa thấy Ếch về. Công chúa bắt 
đầu đói bụng, thấy chung quanh những trái chín 
rụng đây đất, trông xanh như trái lê và mịn như 
trái đào tơ. Nàng nhặt lên một trái, nhìn tần ngần 
một lúc rồi se sẽ đưa lên miệng cắn một miếng 
nhỏ. Nước ngọt thấm vào lưỡi làm nàng cảm thấy 
ngon lạ thường. Nàng không biết loại trái này là 
trái gì, định bụng tí xíu Ếch về sẽ hỏi. Ăn xong, 
đợi một lúc cũng chưa thấy Ếch về, nàng cảm thấy 
mệt mỏi và ngủ thiếp đi lúc nào không biết... 


18 


Chương 3: Trong hang động 


hẳng biết công chúa ngủ bao nhiêu lâu, 

(JRIPE bỗng mơ màng thức giấc khi nghe 
tiếng sáo văng vắng trầm bổng, khi nhặt, khi 
khoan. Công chúa vươn vai, mở mắt. Thấy Ếch 
ngồi đối diện dựa lưng vào gốc cây sối đang thổi 
sáo bằng một khúc tre vừa làm vội. Nàng hơi thẹn 
vì nghĩ rằng Êch đã thấy nàng đang nằm say ngủ. 
Đánh trống lảng, nàng hỏi bâng quơ: 

— Ta đợi mãi không thấy Ếch về nên ngủ quên 
mất. Êch đã ăn chưa? 

- Ăn rồi! Ta thấy công chúa ngủ say quá nên 
có hứng muốn thổi sáo. Không ngờ lại làm nàng 
thức giấc! 

- Không sao! À, đã có lá cây Aloe Vera chưa? 

— Có đây! 

Ếch lấy ra một nhánh lá xanh biếc, bẻ đôi, rồi 
bôi chất nước lỏng chảy ra từ lá lên vết thương. 
Chàng còn cẩn thận lấy một ít lá bỏ vào miệng 
nhai nát rồi đắp thêm vào. Sau đó, lấy khăn buộc 
tóc của công chúa băng lại thật chặt: 

- Từ giờ đến mai thì vết thương sẽ lành. Lá cỏ 
này rất tốt, chỉ tiếc là chẳng biết sao vùng này 
không có nhiều, muốn có phải vào sâu trong rừng 
mới hái được. 


19 


Cả hai đều im lặng. Công chúa sau một giấc 
ngủ cảm thấy trong người rất khoẻ khoắn. Màn 
đêm đã bắt đầu buông. Tiếng thác nước đổ ầm âm 
làm át hết cả tiếng kêu của ve sầu. Trên cao, bầu 
trời trong sáng, mặt trăng lưỡi liễm nằm vắt vẻo 
trên không, chung quanh, cả ngàn vì sao lấp lánh 
trông như một miếng nhung đen nạm ngọc... 

_ Công chúa chợt nhớ đến câu chuyện hồi chiều 
Êch chưa có dịp kể về dòng sông, bèn hỏi: 

- Ếch à, còn nhớ chiều nay Ếch bảo sẽ kể về 
một điển tích rất nực cười do một vị thiển sư kể 
lại không? Câu chuyện ra sao? 

- À. Đó là câu chuyện nói về một người khát 
nước đã bị... chết khát bên một dòng suối... 

— Hả!? Chuyện gì mà vô lý vậy? Suối nước có 
đầy, sao lại phải bị chết vì khát? Thiệt là... ngu 
hết sức! 

— Đó là một câu chuyện ẩn dụ. Ngài muốn nêu 
lên một điểm hết sức vô lý như thế, nhưng lại có 
những ẩn ý riêng. Ý muốn nói rằng, tuy người đó 
ngu thật, nhưng chúng sanh còn... ngu gấp ngàn 
lần hơn. Ví như người đi tìm cầu Phật pháp, thấy 
được một chút thì chê ít quá, không muốn học. 
Đến khi gặp nhiều thì lại... ngạt thở, kêu ca là 
nhiều quá, học làm sao cho hết được? Chính vì vậy 
mà chúng sanh cứ phải chìm nổi mãi trong luân 
hồi và chết khát bên bờ sông Phật pháp. 


20 ông efuiqa Cu “Khôi 


- À, thì ra thế! (ngẫm nghĩ) Nhưng đối với 
riêng ta thì khác. Ta không chê ít, chê nhiều đâu. 
Ta rất muốn gặp được Phật pháp đó! 

— Công chúa gặp được Phật pháp thì công chúa 
sẽ làm gì? 

— Ơ... (bối rối)... Chưa biết nữa... Chắc là sẽ tu 
tập chứ nhỉ?! 

— Để làm gì? 

- Để... để... để... thoát khổ! 

— Công chúa có thọ khổ đâu mà thoát. Này 
nhé, công chúa sống vương giả trong cung điện, 
lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ, vật chất thì đầy 
đủ, thân hình đẹp đẽ, người thân không bị chia lìa 
v.v... Vậy thì muốn tu tập để làm gì chứ?! 

Nghe Ếch vặn vẹo, công chúa Im lặng vì không 
có câu trả lời nào cho thoả. Nhưng trong thâm tâm, 
nàng vẫn nghĩ rằng, con người, ngoài đời sống vật 
chất bình thường, còn phải có thêm đời sống tâm 
linh nữa. Phần này tuy vô hình tướng, nhưng cũng 
rất cần thiết. Nhưng vì nàng chưa biết gì nhiều về 
Phật giáo, nên không thể bẻ được những luận điệu 
của Ếch. Nàng chỉ biết rằng, trong đáy cùng tâm 
thức, thì thầm — nhưng mãnh liệt — có một tiếng 
gọi mơ hồ nào đó mà cho đến giờ, nàng cũng chưa 
nhận ra được rằng nàng cần gì, muốn gì... 


Còn Ech thì cố tình vặn vẹo để bắt công chúa 


oà 20oàug tử ch: 21 


phải suy nghĩ. Suy nghĩ càng chín thì càng có 
nhiều cơ duyên đi sâu vào Phật pháp hơn... 


Sự im lặng bỗng nhiên kéo dài. Cả hai đều 
theo đuổi những ý nghĩ riêng tư... Công chúa ngồi 
bó gối, nhìn mảnh trăng lưỡi liễm treo lắt lẻo trên 
cao. Ánh trăng tỏa dìu dịu một vùng, hồn nhiên, 
vô tự tính. Rồi các vì sao bắt đầu mọc, nhìn lâu, 
nàng có cảm tưởng những vì sao ấy rất sống động 
như đang tham dự vào một buổi luân vũ trên trời. 
Rồi bỗng lại khởi tâm thắc mắc: Vũ trụ này tại 
sao lại hiện diện một cách nhịp nhàng đến thế? 
Ai? Ai có khả năng để tạo ra nó? Nếu thực có 
một đấng toàn thiện, toàn mỹ tạo ra, thì tại sao 
Ngài lại sáng tạo ra một thế giới đầy khổ đau, 
bất toàn? Hay cuộc đời này chỉ là những dữ kiện 
của sự tình cờ? Tất cả những câu hỏi đó đều chưa 
có câu trả lời thỏa đáng, nên trong tâm nàng vẫn 
còn ưu tư, khắc khoải... 


Tiếng Ếch nghe mơ hồ, xa xăm, như từ một 
tính cầu xa lắc: 


- Khuya lắm rồi, có lẽ công chúa cũng phải 
đi nghỉ thôi. Hồi nãy vào trong rừng kiếm lá cây 
Aloe Vera, ta thấy gần đây có một hang động nhỏ. 
Chúng ta có thể trú đêm tại đó... 


Nói rồi, Ếch đi trước dẫn đường. Công chúa lẽo 
đẽo theo sau. Một nỗi buôn chợt dâng lên trong 


22 (ông cfuíq« ©?nfi “Khôi 


lòng. Công chúa nhớ phụ vương, nhớ mẫu hậu, 
nhớ sự xôn xao trong cung cấm. Chẳng biết giờ 
này mọi người đang làm gì? Tự dưng, công chúa 
lại muốn khóc... 

Đó là một cái hang nhỏ nằm nép sau triển núi. 
Hình như ngày xưa đã có một vị Yogi chứng đắc 
trú ngụ nơi đây nên còn vương lại một ít quang 
minh thanh tịnh. Vì vậy, khi cả hai bước vào hang 
đều cảm thấy rất ấm áp. Hình như mọi ưu phiền 
của công chúa cũng vơi đi được phần nào. Điều 
kỳ diệu là chẳng hiểu sao trong hang vẫn có một 
thứ ánh sáng mờ mờ và còn vương vất một mùi 
hương thoang thoảng như mùi cỏ dại, pha lẫn mùi 
trầm... 

Trong hang, ngoài chiếc bồ đoàn làm bằng cỏ 
không còn một thứ nào khác. Công chúa ra ngoài, 
đi nhặt một chiếc lá bồ đề to bản, hái thêm một ít 
có xanh làm nệm xếp thành một chiếc giường cho 
Ếch. Nàng cẩn thận để chiếc lá bồ để sâu trong 
hang (chắc có lẽ sợ Ếch lạnh) và hớn hở bảo: 

_ Ếch ơi, ta đã làm giường cho Ếch xong rồi 
đấy. Chúc Ếch ngủ ngon nhé! 

— Cảm ơn Công chúa. Công chúa thực chu đáo 
quá. Nhưng (ra vẻ ngạc nhiên) nhưng... sao lại thế 
này? 

Công chúa ngơ ngác nhìn chung quanh: 

- Thế này là... thế nào? Ý Ếch muốn nói gì ta 
chẳng hiểu! 


oà 20oàug tử ch: 23 


Giọng hơi giễu cợt, Ếch nói: 

— Sao không để ta... nằm gần Công chúa? 

Công chúa đỏ mặt, ấp úng: 

- Bộ có chuyện đó nữa sao? Theo ta hiểu, chỉ 
khi nào là... là... vợ... chồng... mới được... nằm gần 
thôi. Ếch chỉ là bạn của ta, nằm góc đằng đó là 
được rồi! 

Biết công chúa thẹn, Ếch trêu thêm: 

— Nhưng ta nhớ trong chuyện cổ tích, họ có cho 
nằm gần mài! Ha... ha... ha... 

Công chúa cau mày, cố che nỗi thẹn: 

— Chuyện cổ tích thì... mặc kệ chuyện cổ tích. 
Bây giờ là chuyện hôm nay, không có chuyện đó 
đâu! 

Ếch (giả vờ) không chịu, dẫm chân bành bạch 
rồi kêu lên: 

— Thiệt tình! Ta không hiểu công chúa ra sao 
nữa. Nếu công chúa ngại “nam nữ thọ thọ bất 
tương thân” thì sao lại để ta trên vai đi cả ngày 
đường? Bây giờ lại bắt ta nằm riêng lẻ một nơi? 
Lạnh lắm đó! 

Công chúa lại bị... bí, không cãi được với luận 
điệu của Ếch. Nàng ngẩn người ra một lúc rồi bảo 
bạn: 

— Ù nhỉ... Nếu vậy, ngày mai, ta sẽ... bỏ Ếch 
vào trong một cái túi, xách đi! 


24 Óôwg cfuíq« C?nft “Khôi 


Ếch chột dạ: 

— Thôi! Ta không chịu nằm trong túi đâu. Ngột 
chết! 

- Thì ta sẽ đục mấy cái lỗ cho Ếch thở... 

Ếch lắc đầu nguây nguẩy, xua tay rối rít: 

— Không... không... ta cũng chẳng chịu! 

Thấy Ếch có vẻ khẩn trương, công chúa cười 
khanh khách và cố tình chọc tức Ếch thêm: 

— Không chịu cũng phải... chịu! Vì Ếch đâu 
có quyền chọn lựa, ta mới là người quyết định 
mờờờ... 

Ếch bực lắm (nhìn công chúa hầm hừ...). Không 
biết làm cách nào chọc tức lại công chúa, bèn lôi 
ra một cây bút chì và một tờ giấy, hí hoáy viết 
xuống điều gì đó. Công chúa khe khẽ nhòm lén 
nhưng chẳng thấy được gì. Tò mò quá đành hỏi: 


©® 


_ Ếch đang viết gì vậy? 

— Ta viết xuống những... tính xấu của công 
chúa... 

- Là tính gì? 

— Tính... hay bắt nạt kẻ khác! 

- Hi...hi...hi... Tưởng gì! Bắt nạt hả? Ếch nói 
như thế là... còn nhẹ lắm đó. Đề nghị nhé, hay 
ch sửa lại bằng chữ “độc tài” đi. (che miệng cười) 
Cho độc tài luôn! HI...hI...hi... Nhớ tô đậm đậm 


oà 2Ó0oàug tử ch: 25 


vào, vì ta độc tài lắm đó! Hi... hi... hi... (hớn hở, 
nàng nói tiếp) Rồi từ từ Ếch sẽ biết thêm nhiều 
“tính xấu” khác của ta nữa đó! 

— Là những tính gì? Công chúa cứ thành thật 
khai báo hết ra để ta viết xuống một thể... 

- Không được! Vì đối với riêng ta, ta chẳng 
thấy có một “tính xấu” nào đáng phàn nàn cả. Chỉ 
có Éch là “thấy” và phàn nàn thôi. Nên tự mình 
mà xét đoán, ta không nói được đâu! 

Nói rôi, công chúa ngồi xuống bên cạnh Ếch, ra 
dáng rất “kẻ cả”, vỗ khẽ trên lưng: 

— Thôi! Ráng ngủ cho ngoan... “chị” thương! 

Rồi cười khúc khích trở về tấm bồ đoàn làm 
bằng cỏ khô, nằm quay mặt vào vách, ngẩn ngơ, 
tưởng tượng đến vị Yogi nào đó trước đây đã từng 
ngồi thiền định trên tấm bồ đoàn này. Lòng xao 
xuyến nghĩ đến cuộc đời tu tập đạo hạnh đầy 
chông gai... 

Còn Ếch thì... hậm hực... 

Nhưng cũng leo lên chiếc lá bồ để quay mặt về 
phía công chúa. Nghĩ bụng, ta sẽ thức suốt đêm 
để... rình! 

Độ một lát... Công chúa lại nghe tiếng Ếch léo 
nhéo, than thở cuối hang: 


Công chúa lồm cồm ngồi dậy: 


26 (ông efuiqa Ctnfu “Khôi 


— Gì nữa đây? 

— Ta... lạnh! 

- Trời ơi! Ếch lại bắng nhắng nữa rồi! 

— Ta lạnh thật mài 

Công chúa nhìn quanh quẩn, chợt thấy chiếc 
áo lót nàng vừa cởi ra lúc trưa, sau khi tắm suối. 
Ngẫm nghĩ một lúc, nàng đem chiếc áo đến bên 
Ếch: 

— Thôi, lấy chiếc áo này đắp tạm vậy. Và đừng 
bắng nhắng nữa. Ngủ đi thôi! 

Vừa nói, nàng vừa phủ chiếc áo lên người Ếch. 
Mùi hương từ áo thoang thoảng, cộng thêm hàng 
lụa mềm mại làm Ếch cảm thấy... choáng váng. 
Chàng im lặng, hưởng sự ân cần, chăm sóc của 
bạn. Lòng cảm thấy rạt rào một niềm vui lâng 
lâng. Công chúa cẩn thận, phục trước mặt Ếch 
nhoẻn miệng cười: 

— Ấm chưa vậy? Theo ta, trong hang này rất 
ấm, Ếch chỉ thích mè nheo và bắng nhắng thôi! 

Ếch ra vẻ nghiêm trang: 


— Công chúa đừng nghi oan cho ta như thế. Ta 
lạnh thật mà. Ta còn muốn... còn muốn... nằm 
chung với công chúa cho ấm nữa cơ. Ta nói thật 
đấy! Bình sinh, ta chẳng nói dối bao giời 


Công chúa bối rối, nói lảng: 


oà 20oàug tử ch: 27 


- Thôi được rồi. Ngủ ngon nha. Ếch đừng 
mè nheo nữa nhé, khuya lắm rồi đấy! Phải ngủ 
thôi... 

— Ngủ ngon... 


Chương 4: Tiếng sáo ân tình 


®&q1uổi sáng hôm sau... 

lồ... chúa lại bị đánh thức bởi tiếng sáo. 
Cũng tiếng sáo hôm qua, nhưng hôm nay trong 
sáng hơn, réo rắt hơn. Hình như dòng âm thanh 
đang nhảy múa quấn lấy tiếng ầm âm của thác 
nước, pha trộn thêm một vài giọng hót trong trẻo 
của một loại chim chích chòe nào đó gần đâu 
đây. 

Thoạt đầu, công chúa không nhớ mình đang ở 
đâu. Nàng mở mắt, ánh sáng ban mai chiếu sâu 
vào tận trong hang làm cho hang động thêm rộng. 
Nàng ngồi nhốm dậy, chợt nhớ lại mọi sự. Vội vã 
nhìn qua chiếc giường bô đề. Éch đã biến mất từ 
lúc nào... 

Nàng đi lần theo tiếng sáo. Buổi sáng ban 
mai, cảnh đẹp lạ lùng. Nơi xa, gần bên bờ suối, 
mờ mờ một dáng người nam ẩn hiện trong sương 
đang ngồi dựa lưng vào một tảng đá, khuôn mặt 
nghiêng nghiêng cắt lên nền trời ửng hồng. Trên 
ngực, đeo toòng teng một hạt ngọc xanh biếc. Hắn 


28 (ông efuiqa Ctnfu “Khôi 


đang thổi một khúc nhạc dân dã vui tươi. Bên 
cạnh đó là chiếc áo khoác hình ch... 

Âm thanh réo rắt trong sương sớm. Và lạ lùng 
làm sao. Chỉ có tiếng sáo ấy thôi, nhưng nếu để ý 
kỹ công chúa có cảm tưởng mình đang nghe một 
buổi hoà nhạc hùng vĩ nào đó, nhịp nhàng, khi 
trầm, khi bổng. Dù là tiếng của thác đổ xuống ầm 
ầm từ trên cao, nhưng vẫn không át được giọng 
sáo ngọt ngào, réo rắt, vui tươi. Hình như âm 
thanh đang nhảy múa trên những bọt sóng. Tiếng 
của thác càng cuồng nộ thì tiếng của sáo càng 
trong trẻo, nhịp nhàng... Một vài loại chim lạ đã 
bị cộng hưởng và sà xuống trên những cành cây 
gần đó, róng cổ lên hót theo. Công chúa có cảm 
tưởng cả vũ trụ đang chuyển động nhịp nhàng 
bằng một sức sống cực kỳ linh động, bất khả hủy 
diệt... Lòng hớn hở, như muốn hoà nhập vào sự 
lung linh đó, công chúa ngây ngất như người vừa 
nhấp chén rượu nồng... 

Tiếng sáo bỗng ngừng bặt... 

Người nam bắt đầu cất giọng trầm trầm: 

Sáng ra lòng chợt ơ hờ, 

Một đêm tỉnh ngộ giữa bờ hư hhông. 
(Không Quán) 

Mai uề em có nằm mơ, 

Hồn hoa đá sỏi, ngậm ngùi bài thơ, 


oà 20oàug tử ch: 29 


Phố xưa chừ uẫn buồn %o, 

Lặng câm mắt ngả màu tro phận người. 
Mai uê em có mỉm cười, 

Nhớ cơn đau, đá ngậm ngùi hhóc tq, 
Trăng còn mấy tuổi trăng già? 

Xót xa sói đá, cũng ca phận buôn. 


(Cho Những ngày sống trong mộng và thực...) 
(Đá sỏi phận người — Không Quán) 


Giọng ngâm ngừng bặt. Không gian chìm vào 
hư không thinh lặng... 

Công chúa chưa hết bàng hoàng vì âm thanh 
còn lắng vảng đâu đây. Lại thêm những vần thơ 
ấy. Nàng lặng người đi hồi lâu. Rồi bỗng như 
choàng tỉnh, nàng reo lên như người vừa tìm thấy 
một điều gì: 

— Hay quá...hay quá! Bây giờ ta mới biết Ếch 
có nhiều tài đến thế. Sáng nay lại hóa thành một 
nhạc sĩ đại tài và lại có giọng ngâm trác tuyệt! 
(ngạc nhiên) Ơ..., sao ch lại biến được thành 
người thế kia? 

Người nam vẫn ngồi bất động. Ngẩng mặt nhìn 
ánh sáng mặt trời le lói trên cao: 

— Công chúa lầm rồi. Đây chỉ là vía của ta thôi, 
nên công chúa chỉ nhìn thấy hình ảnh của ta mờ 
nhòa như hư, như thực. (chỉ cái xác Ếch bên cạnh) 
Hồn ta thì vẫn còn vướng trong này. Ta bị mắc 


30 (ông cfui« Ctuft “Khôi 


một đại nạn, nên chỉ có hai cách có thể trở lại 
thành người được thôi. 

— Hai cách gì? 

— Một là phải có một người thương yêu ta thật 
chân thành. Tình yêu ấy, chẳng cần phải hôn hít 
hay sờ mó, ta cũng có thể hiện lại hình người. 

— Còn cách thứ hai? 

— Trường hợp thứ hai thì không còn gọi là 
“cách” nữa. Vì lời nguyễn sẽ tự hóa giải trong 
vòng ba năm. Hết hạn kỳ ba năm thì ta sẽ trở lại 
thân người. 

— Vậy thì Ếch còn bao lâu nữa? 

— Khoảng hơn một năm nữa... 

Công chúa thắc mắc: 

— Nhưng sao hôm qua ta chạm vào hạt ngọc 
trên đầu thì Ếch lại hóa thành người? 

- À... Hạt ngọc... (Chàng khẽ nâng hạt ngọc 
trên ngực ngắm nghía trong lòng bàn tay. Dưới 
ánh nắng trong sương sớm, trông hạt ngọc càng 
thêm lung linh, tỏa ra một vùng ánh sáng xanh 
dầu dịu.) Đó chính là “bản mệnh” của ta đó. Mỗi 
người đều có một hạt ngọc trong tâm. Tùy theo 
tâm thức thanh tịnh hay thô kệch mà hạt ngọc 
sáng hay mờ, đẹp hay xấu. Hôm qua là ta... trêu 
công chúa đấy! Khi công chúa chạm vào hạt ngọc, 
ta vội biến thành người, nhưng chỉ ngắn hạn thôi, 


oà 20oàug tử ch: 31 


rồi lại biến thành Ếch trở lại, vì nó không nằm 
trong hai trường hợp kia. 

Công chúa ngồi xuống phiến đá bên cạnh. Tần 
ngần nhìn người thanh niên. Cũng chính cái người 
hôm qua nàng đã gặp, hắn có vâng trán rộng, 
đôi mắt trong như thủy tinh với đôi môi dày đầy 
đam mê. Trông hắn có nhiều nét phong trần hơn 
là một hoàng tử chỉ thích ru rú tối ngày ăn chơi 
trong cung điện. Nàng nghe giọng Êch mơ hồ, xa 
vắng: 


- Chắc ta đã tu hành từ nhiều kiếp trước, nên 
kiếp này có được một chút “sanh đắc thông”, vừa 
sanh ra đã có được một vài thần thông nho nhỏ... 

- Chẳng hạn như? 

- Chẳng hạn như ta có thể đọc được những tâm 
niệm của kẻ khác, nhưng chỉ đọc được những tâm 
niệm của những người thường, vì đó toàn là những 
tâm niệm thô kệch, những vọng tưởng lăng xăng. 
Nhưng không thể đọc được tâm niệm của những vị 
tu hành cao, vì tâm các ngài vi tế quá. Ngoài ra, 
ta cũng có thể biến hóa được ít nhiều, như biến ra 
được thức ăn, quân áo v.v.. Chỉ có thế, chẳng làm 
gì thêm được... 

Nghe vậy, công chúa trách: 

- Thế mà sao tối qua Ếch không chịu biến ra 
một cái chăn đắp cho đỡ lạnh, sao cứ mè nheo, đòi 
ta phải giải quyết? 


32 (ông cfuiq« Ctuft “Khôi 


- À... (cười khanh khách...) Đó là vì ta muốn 
biết lòng công chúa có quan tâm đến ta hay không 
mà thôi... Chỉ thử chút đó mà! 

— Nói như vậy lại càng nghe không ổn. Ếch bảo 
có thể đọc được tâm niệm của kẻ khác mà... 

— Phải... Ta có thể đọc được ít nhiều tâm niệm 
của công chúa... Nhưng phần muốn thử để... biết 
chắc... Phần vì... tâm công chúa cũng... khó đọc 
lắm cơi 


— Tại sao? 
— Vì ta... vì ta... 
— 1? 


Công chúa sốt ruột: 

— Vì ta...?! 

Ếch quay lại nhìn công chúa. Đôi mắt ranh 
mãnh, pha một chút hóm hỉnh, tình tứ: 

— Công chúa có thực muốn nghe không đã? 

Tò mò, công chúa trả lời không suy nghĩ: 

— Thực muốn! 

— Nhưng không được... thẹn đấy nhé? 

Công chúa chợt hiểu... Nàng im lặng và không 
dám hỏi thêm. lch tiếp: 

— Và cũng không giận nhé? 

Công chúa đỏ mặt, e thẹn, ấp úng: 


oà 20oàug tử ch: 33 


_ Thôi... ta hiểu rồi... Ếch... không cần phải 
nói nữa... 

- Ha...ha...ha... (Ếch cười lớn, giọng cười trùm 
lên công chúa làm nàng càng đỏ mặt) Nhưng ta 
vẫn thích nói... Xin lỗi nhé, nếu lời ta nói ra làm 
cho nàng thẹn. Nhưng đó là sự thật mà, và ta luôn 
luôn nói sự thật. (thấp giọng). Ta không thể đọc 
được rõ tâm niệm nàng vì ta đã... yêu nàng ngay 
từ buổi đầu gặp gỡ. Khi yêu, tâm thức đã phủ lên 
một màn vọng, như một lớp sương mù, nên không 
thể đọc được. 


Nghe lời tổ tình của Ếch. Công chúa tự nhiên 
thấy lòng mình chùng lại, rất mềm yếu. Nàng như 
muốn khóc và thèm một bờ vai, một vùng ngực để 
úp mặt. 

Cả hai đều im lặng... 


Công chúa im lặng vì nghe lòng thật rạt rào, bối 
rối. Còn Êch thì im lặng vì chàng nghe trong tâm 
một niềm thương yêu nhẹ nhàng hơn vạt nắng, 
dịu dàng hơn tơ trời... Lần đầu gặp mặt, chàng đã 
có cảm giác như mình vừa gặp lại cố nhân... 


Nắng đã lên chan hoà khắp nơi. Dòng sông 
trông càng lung linh, sống động hơn dưới nắng. 
Nước trong vắt một màu xanh biếc, những hạt 
sỏi dưới đáy dòng hình như cũng đang thì thầm 
trò chuyện. Ngoài tiếng thác nước, bầu không khí 


34 (ông cfuiq« Ctuft “Khôi 


tĩnh lặng và thật êm đềm. Đâu đây, có tiếng động 
xào xạc của một loài thú rừng nào đó... 


Ếch: 


— Chúng ta sửa soạn đi là vừa... Mình nên bắt 
đầu cuộc hành trình trước khi trời nắng gắt... (chợt 
nhớ) À... vết thương của công chúa đã lành chưa? 


- Hình như là lành hẳn rồi. Nếu Ếch không 
nhắc, ta cũng không nhớ đến nữa vì không còn 
cảm thấy đau. 


— Ta đi thôi. 


Chương 5: Mùi hương 


C hai đi khoảng ba ngày đường thì ra khỏi 
cánh rừng. Họ đến một ngôi làng nhỏ. Nơi 
đây chắc còn xa thị tứ nên dân cư thưa thớt. Phần 
đông làm nghề đốn củi và trồng trọt một vài loại 
ngũ cốc để trao đổi. Họ dùng một loại tiếng thổ 
ngữ rất khó nghe. Có một điều lạ là ở đây người 
nam cũng như người nữ đều ăn mặc giống nhau, 
cùng mặc những bộ quần áo chẽn màu đen hoặc 
nâu. Có lẽ mặc như vậy cho dễ đốn củi, trồng trọt 
chăng? 


Êch cũng biến ra một bộ quân áo kiểu thư sinh 
và một tấm khăn vuông bịt đầu cho công chúa. 


oà 20oàug tử ch: 35 


Tuy nàng không son phấn và mặc bộ quần áo kiểu 
đàn ông rộng thùng thình, nhưng vẫn không giấu 
được nét thanh tú trên gương mặt. Cả hai cùng 
khúc khích cười về bộ quần áo mới. 

Ếch khen: 

— Công chúa mặc bộ này trông ngồ ngộ và... 
xinh trai làm saol (giả vờ trêu) Chết! Coi chừng 
đấy nhá. Ra ngoài đường gặp mấy anh “bóng” thì 
có mà chạy te tua, không chừng còn bị mấy anh 
mê mệt đi theo về đến tận nhà. 

Công chúa nhăn mặt: 

Coi chừng nói trúng giờ thiêng là bị vận vào người 
đó! 

Nói rồi, công chúa vội vã chu miệng thổi phù 
phù chung quanh. Còn Ếch thì nổi lên tiếng cười 
ròn rã. Tỉnh nghịch, công chúa cố tình thổi văng 
nước bọt lên người Ếch rồi kêu lớn: 

— Tránh ra... tránh ra... CoIi chừng nước bọt 
văng trúng... HI...h1..hi... 

Ếch vội vã nhập cuộc: 

— Ối chà! Sao tự nhiên lại có một trận mưa thế 
này? Ướt hết... má trái của tại hạ rồi! Ha...ha... 
hai 

— HI...hi...h1... 

Cả hai cùng cười nói và bắt đầu đi xuống phố. 
Vừa xuống đến khu thị tứ, công chúa bỗng giật 


36 (ông cfui« Ctuft “Khôi 


mình khi thấy hình mình dán đầy khắp mọi nơi. 
Xem ra mới biết, triều đình đã báo tin công chúa 
bị mất tích mấy hôm nay. Sẽ trọng thưởng cho ai 
tìm ra được, hay ít nhất, biết được bất cứ tin tức 
nào của nàng. : 

Lo sợ bị nhận diện, công chúa bảo với Êch: 

_ Ếch à. Chắc có lẽ ta phải cải trang thành 
một gã hán tử. Hay là Ếch biến ra cho ta một bộ 
ria mép và cặp lông mày đậm nhé? 

— Được! 

Tức thì, trên tay công chúa đã có những thứ 
nàng yêu cầu. Công chúa vội vã vào một nơi khuất, 
lục trong túi lấy ra một cái gương nhỏ, loay hoay 
dán bộ ria mép lên môi. Nhưng chừng như cũng 
chẳng ổn, vì vừa gắn lên, công chúa đã bị hắt xì 
liên tiếp, khi ngừng được thì bộ ria bị lệch qua 
một bên, nhìn vào gương, cả công chúa và ch 
đều phá lên cười lớn. Trông công chúa... tếu không 
chịu được! Công chúa bèn vất bộ ria qua bên, còn 
lại cặp lông mày đậm, nàng cẩn thận dán chồng 
lên đôi mày thanh tú của nàng. Nay, công chúa 
bỗng trở thành một hán tử khá xinh trai. 


có 


Càng đi sâu vào dòng phố chính, dân cư càng 
đông đúc, tấp nập. Tiếng rao của người bán hàng, 
tiếng người cười nói, tiếng vó ngựa gõ cm cộp 


oà 20oàug tử ch: 37 


xuống mặt đường v.v... tạo nên một âm thanh hỗn 
độn, hối hả. Nhịp sống đang vội vã chảy xuôi. Dân 
chúng như đang quay cuồng trong một sức hút vô 
hình nào đó. Họ hối hả làm việc, ăn, chơi, ngủ nghỉ 
và cầu nguyện. Họ làm tất cả những điều đó và 
chạy theo thời gian một cách máy móc. Những nỗi 
buồn, niềm vui trôi nổi như bọt nước theo giòng. 
Nơi kia, một phụ nữ đang ôm xác đứa con khóc 
ngất. Bên vỉa hè, một người ăn mày đang ngủ gật 
bên cái ống bơ trống rỗng. Trong quán rượu, cả 
trăm cái miệng há ra ăn, nuốt, nói chuyện ổn ào, 
những chuyện tầm phào không mang lại một chút 
hữu ích gì cho đời sống tâm linh. 

Mọi nơi... 

Mọi chốn... 

Nhịp sống ôn ào suôi xuôi chảy, quẩn quanh... 

Bất_-khả-hủy-diệt... 

Công chúa và Ếch như hai thành phần lạc lõng. 
Họ giống như hai người khách đi xem một màn 
kịch. Vừa đi, vừa lạ lùng, thích thú. Nhưng mục 
đích của họ vẫn nhắm hướng bắc mà tiến. 

Thương công chúa đi đường vất vả. Ếch vào 
tiệm mua một con ngựa. Cũng may, vừa đúng lứa 
ngựa non mới lớn, Êch chọn được một con khá 
khỏe mạnh, thon gọn, giống ngựa có sức chịu đựng 
rất dẻo dai dùng để đi đường trường. 


38 (ông cfuiq« Ctuft “Khôi 


Đi khoảng thêm mươi ngày đường thì họ vào 
một khu chợ. Nơi đây, gần cả một khu phố lớn chỉ 
chuyên bán cơ man nào là những loại hương đủ 
mùi, đủ loại. Có những mùi thật nồng, ngửi qua đã 
thấy choáng váng, chóng mặt. Có những mùi nhẹ 
như mùi trầm, thoang thoảng, dịu dàng. 

Công chúa tò mò, dừng chân trước một gian 
hàng lớn, trước mặt xếp đầy những hộp hương đủ 
cỡ, dài có, ngắn có, tròn có, vuông có v.v... được 
đựng trong những hộp vẽ đây hình sắc sặc sỡ. 
Nàng tò mò, cầm lên một hộp vẽ hình đôi rồng 
đang quấn lấy nhau. Ếch bảo khẽ: 

— Đây là một loại hương làm bằng nước dãi của 
loài rồng. Nước này chỉ chảy ra khi hai con đang 
giao hợp. Người nghe mùi hương này sẽ rất bị kích 
thích về tình dục. 

Công chúa ngạc nhiên: 

— Thật vậy sao? 

— Ta có nói dối công chúa bao giờ? 

— Lạ nhỉ... 

Đang ngẩn ngơ thì ông chủ (chắc thế) vừa mập, 
vừa béo phệ lúp xúp chạy ra. Lão hơi khựng lại vì 
trông thấy một hán tử rất xinh trai, có khuôn mặt 
đẹp như con gái, với chiếc miệng đỏ như son. Trên 
vai, một con Ếch tam sắc với hạt ngọc xanh biếc 
đính trên trán. Nhìn qua, lão biết ngay không 
phải là người địa phương, chắc chắn phải là người 
phương xa tới, nhưng lão đã quen với khách hàng 


oà 20oàug tử ch: 39 


như thế. Điều “cấm ky” nhất là không nên tò mò 
hỏi han. Bằng một cử chỉ rất nhà nghề đầy kinh 
nghiệm, lão đon đả mời chào: 

— “Công tử” muốn mua hương hả? Thật đúng 
lúc, hàng chúng tôi mới về hôm qua. Đủ mùi cho 
công tử chọn lựa (chợt nhìn thấy công chúa đang 
cầm hộp hương trên tay, gã cười — nụ cười hóm 
hỉnh —- như biểu đồng tình). Phải đó, hương này 
đang bán chạy lắm, vị công tử nào cũng muốn tìm 
mua cho bằng được để dùng thử. Bảo đảm! Tốt 
lắm đấy! Mùi hương quyến rũ, vừa thơm lại vừa 
nhẹ... 

Công chúa đỏ mặt, ấp úng: 

— Không... ta chỉ coi cho... biết thôi... 

Sốt sắng, người bán hàng đon đả: 

- Vậy công tử có cần mua hương gì không? Ở 
đây, chúng tôi có đủ loại, từ các loại hương trầm 
cho tới các loại hương hoa. 

— Lão có các loại hương nào, nói nghe thử? 

— Ôi chào, đủ thứ! Này nhé, hương hoa huệ, 
hoa cúc, hoa nhài, hoa ngọc lan v.v... Nếu công tử 
muốn, ta còn có loại làm bằng nước nữa cơ. Nước 
hoa thì đắt hơn, nhưng thơm rất lâu. 

— Còn hương trầm thì sao, lão có không? 

— Hương trầm hả? Có chứ! Chúng tôi để ở kệ 
bên kia (vừa nói, lão vừa chỉ tay về một cái kệ cao 
để cuối phòng) 


40 (ôœg cfuiq« Ctuft “Khôi 


Công chúa và Ếch phóng mắt nhìn về cuối 
phòng. Ếch nói khẽ: 

- Chà. Ông chủ này cũng chịu khó nghiên cứu 
về hương. Có những loại hương thật hiếm cũng 
thấy bày bán nơi đây. 

- Chẳng hạn như? 

- Chẳng hạn như hương chiên đàn kìa. Cây 
chiên đàn hình như còn rất ít trên thế gian. Giống 
này một vài nơi đã bị biến mất rồi. 

— Phải, nghe nói mùi chiên đàn rất thơm. Phần 
đông họ dùng cây chiên đàn để đẽo thành tượng 
Phật, để hoài cũng không hết mùi hương. 

Công chúa đi một vòng quanh tiệm, vừa xem, 
vừa lạ lùng. Cơ man đủ loại hương, đủ loại mùi. 
Rồi nàng lại ngẩn ngơ suy nghĩ. Quái, chỉ có mùi 
hương thôi mà cũng làm cho thiên hạ... đảo điên! 

Ếch tiếp: 

— Mùi hương cũng chiếm một vị thế rất quan 
trọng. Đôi khi chỉ cần ngửi mùi mà tâm thức người 
nghe cũng thay đổi: buôn, vui, an lạc hay rạo rực 
vì dục tình. 

_ Ồ... lạ nhỉ? 

— Phải, thường mùi trầm làm cho tâm thức an 
lạc. Hơn thế nữa, hương trầm hình như cũng trị 
được vài căn bệnh. Rất tiếc là ta không nhớ rõ 
nó trị được bệnh gì. Còn các loại hương khác làm 


oà 20oànug tử ch: 41 


từ những đóa hoa thì làm cho người ngửi hay bị 
quyến luyến. Chính vì vậy mà mấy cô thiếu nữ 
hay bôi nước hoa lên thân thể. Mùi hương của 
nước hoa làm cho các chàng say mê, đêm ngày chỉ 
tưởng đến mùi hương ấy, rồi từ mùi hương sinh ra 
say mê người ngọc lúc nào không biết. 

— Thế còn... còn...(công chúa đỏ mặt, nhưng vì 
tò mò quá đành... đánh liều... hỏi đại) còn... còn... 
mùi hương làm từ nước dãi loài rồng như Ếch vừa 
nói thì sao? 

— À... mùi đó là một loại dùng để kích thích về 
tình dục mà thôi. Người ngửi mùi này, tâm sinh 
ra một cảm giác bị kích thích. Tựa như người vừa 
nhấp chút rượu mạnh, tâm thần trở nên dễ dãi 
và ưa thích dấn thân trong những cuộc hoan lạc. 
Trong các loài hoa cũng thế, có loài tỏa ra những 
mùi thơm nhè nhẹ nhưng ngát cả một vùng. Còn 
có những loài, mùi của nó hôi đến độ không ai 
muốn đến gần cả. (đổi giọng) Công chúa nên biết, 
trong mỗi chúng ta cũng đều có mùi hương riêng 
của mình. Có người có những mùi rất nồng, phần 
do bản chất tự nhiên, phần cũng do từ lối ăn uống 
không điều độ, hoặc ăn quá nhiều các chất kích 
thích như hành, tỏi v.v... Mùi nồng tới độ làm cho 
những người chung quanh không thể chịu nổi. Lại 
còn có những mùi nhẹ nhàng làm cho thân tâm 
rất an lạc, hay dìu dịu, thoang thoảng rất khó 
quên. (mỉm cười, thấp giọng như thủ thỉ) Hình 


42 


như công chúa không dùng nước hoa bao giờ? Từ 
khi ta gặp nàng, được nàng để trên vai, ta chỉ 
nghe được mùi hương của nàng, mùi hương của 
tóc... của vai... của da thịt... 

Công chúa thẹn quá hóa giận, kêu lên, vội nhấc 
bổng Ếch cầm trên tay: 

- Trời ơi! Hóa ra từ đó đến giờ Ếch... ăn cắp 
mùi hương của ta... 

Ếch xụ mặt: 

— Sao công chúa lại nói oan cho ta như thế? Ta 
chẳng có ý ăn cắp của ai bao giờ. Chỉ là tình cờ, 
ta được hưởng như thế thôi. 

Công chúa vùng vằng, hờn dỗi: 

~ Thôi, từ giờ về sau ta không để Ếch trên vai 
nữa... 

— Tại sao? 

— Tại vì... 

— Vì...!? 

_ Vì... Ếch sẽ ngửi được mùi... hương của ta... 

— Trễ lắm rồi! Ta đã quen mùi ấy từ lâu rồi. 
(trách khẽ) Công chúa không để ta trên vai nữa 
thì... ác lắm đấy nhé! Chúng ta đều ước được làm 
“một Phật tử chân chính” thì không bao giờ nên 
có tâm làm cho người khác khổ cả... 

Công chúa im lặng... 

Một lần nữa, nàng lại chào thua trước luận điệu 
của Ếch... 


43 


Chương 6: Đôi mắt thiên thần 


äả hai rời tiệm bán hương và đi xuôi vào 

dòng phố chính. Tuy gọi là phố nhưng đây 
cũng còn là một tỉnh ly nhỏ gần bìa rừng, nên 
không đến nỗi tấp nập như những đô thị lớn. Dù 
vậy, vì từ bé công chúa chỉ sống quanh quẩn trong 
cung, cân gì cũng có kẻ hầu, người hạ, chẳng bao 
giờ có dịp ra ngoài, nếu có thì cũng đi với phụ 
vương và mẫu hậu đến đúng nơi muốn đến, tiền 
hô, hậu ủng, quân lính và cận vệ đầy chung quanh, 
xong việc rồi về, không bao giờ được đi lang thang, 
thoải mái thế này. Nên thấy cái gì cũng làm cho 
công chúa lạ lùng, tò mò muốn tìm hiểu. Nàng cho 
rằng, mình đang lạc vào “thế-giới-bên-ngoài”, một 
thế giới rất kỳ lạ và cũng rất thật, khác hẳn cái 
thế giới ngà ngọc trong cung. 

Cả hai đi một đỗi thì thấy xa xa có một đám 
đông tụ tập, ồn ào. Công chúa cũng chen chân 
vào xem cho biết. Hóa ra, đó là một gã Sơn Đông 
bán thuốc đang ba hoa quảng cáo thuốc gia truyền 
mấy đời của cha ông gã. Gã mặc một bộ đồ của 
con nhà võ, lưng thắt đai đen, dáng to lớn, khoẻ 
mạnh, trên trán cột một giải khăn đỏ. Bên cạnh 
là một chiếc xe thổ mộ được kéo bởi một con ngựa 
cột dây cương rất sặc sỡ, trên để vài chiếc thùng, 
một chiếc mở rộng bày ra những túi thuốc tễ đen 


44 (ông cfuíq« ©nft “Khôi 


nhánh. Điểm đặc biệt thu hút thiên hạ nhiều nhất 
là gã mang theo một con khỉ nhỏ, lông nó ngà ngà 
vàng như râu bắp, trên người cũng được khoác 
một chiếc áo lòe loẹt như kiểu một gánh xiếc rẻ 
tiền. Trông nó không đẹp nhưng vì biết làm trò và 
khôn lanh nên cũng làm cho thiên hạ nhiều phen 
phải bật cười. Nó luôn luôn nhảy nhót, chuyển từ 
vai gã bán thuốc rồi nhảy lên nóc chiếc xe thổ 
mộ. Nhiệm vụ của nó là nhảy cẵng lên khi nghe 
tiếng trống và thanh la đánh choang choảng, rồi 
sau đó ngả mũ chào thiên hạ và đi một vòng để 
thâu tiên. 

Tiếng gã Sơn Đông lơ lớ giọng chệt, rống lên 
quảng cáo thuốc, hai tay hươi chập choả lên cao 
thỉnh thoảng chêm thêm một tiếng trống tùng 
tùng: 

— Tùng... tùng...xoèng! Mại zô... mại zô... Bà 
đời từ Sơn Đông tới. Bảo đảm, không hết không 
tính tiền. Tùng... tùng... xoèng! 

Gã nhào lộn mấy vòng rồi hươi hai cái chập 
chỏa lên cao đánh một cái “xoèng”, rồi rống cổ 
quảng cáo tiếp.: 

— Em nhỏ hay “lái” đêm, cho em nhỏ “ún” thuốc. 
Em nhỏ hết “lái” đêm... 

Có tiếng ồm ồm như vịt đực từ trong đám thính 
giả: 

— Vì em nhỏ... bí “lái”! 


oà 20oàug tử ch: 45 


Đám người nghe như vậy cười rộ lên. Chính 
gã Sơn Đông cũng nhe hàm răng vàng khè, cáu 
bẩn ra cười theo. Nhưng sau đó lại tròng thêm câu 
đính chánh: 

— Ấy... zààà ... Hông phải đâu à! Cái nị nói zêy 
là tội nghiệp ngộ lắm ààà... Thuốc gia truyền của 
ông cha ngộ tài giỏi lắm! Em nhỏ nào mà uống 
thuốc ngộ zổ¿i là khỏi /ớ¿ đêm, nhưng sáng mai 
vẫn /đi được như thường mà. Bảo đảm, bảo đảm! 
Không hết, ngộ không có lấy tiền mấy nị đâu! 

Nói xong, gã lại nhào lộn mấy vòng. Con khỉ 
lập tức vỗ tay đôm đốp, nhảy từ vai gã xuống đất, 
ngả cái mũ vừa đen, vừa bẩn đi một vòng để xin 
tiên. Cũng có nhiều người vui vẻ bỏ vào vài đồng 
bạc cắc. Sau khi nhào lộn thêm mấy vòng, gã lại 
quảng cáo tiếp: 

— Tùng... tùng... xoèng! Em nhỏ hay khóc 
đêm... tùng...tùng... Cho em nhỏ úøn thuốc... tùng... 
xoèng... em nhỏ hết khóc đêm... 

Lại cái giọng bốn cợt lúc nãy nổi lên: 

— Vì em nhỏ... câm! Hi...hi..hil 

Lần này, thiên hạ cười rộ hơn lần trước. Nhìn 
lại, đó là một gã hán tử vừa cao, vừa gầy. Hắn 
đứng lẫn trong đám người quây chung quanh. Hắn 
vừa nói, vừa cười, khuôn mặt búng ra đầy chất 
tếu. Trông hắn không có vẻ gì muốn phá gã Sơn 
Đông, nhưng cái tính tếu không chừa được nên 
ngứa miệng cứ chỏ mỏ vào mà phá gã. 


46 (ông cfuiq« Ctuft “Khôi 


Gã Sơn Đông bán thuốc chắc là đã gặp những 
tình cảnh “cười ra nước mắt” như thế này rồi nên 
vẫn lờ đi, lấn át sự trêu chọc của gã hán tử bằng 
cách đánh thùng thùng liên tiếp trên mặt trống. 
Nhào lộn thêm mấy vòng rồi hươi hai cái chập 
chỏa lên làm một cái xoèng! 

— Bà con ơi! Mại đzô... mại dzô! 

Nói rồi, gã cầm mấy bọc thuốc tễ đen nhánh 
mang đến từng người mời chào. Nhưng chẳng ai 
dám mua cả, vì dù gã có bảo đảm rằng thuốc hiệu 
nghiệm, nhưng lời nói đùa của gã hán tử cũng làm 
cho thiên hạ ái ngại. Mà nếu thuốc không hiệu 
nghiệm thì kiếm gã đâu mà bắt đền? 

Công chúa đứng xem mà cười khúc khích. Nàng 
không thể ngờ thế giới ngoài cung cấm lại vui 
và náo nhiệt đến thế. Đang ồn ào vui vẻ, bỗng 
dưng có tiếng còi tu huýt của đám vệ binh đằng xa 
dồn dập ùa tới. Đám đông chạy toán loạn, gã Sơn 
Đông cũng vội vã đóng sập thùng bán thuốc rồi 
nhảy phóc lên con ngựa, cong lưng quất thật mau 
trước khi vệ binh ập tới bắt. Chiếc xe thổ mộ chao 
đảo, xộc xệch, bị kéo lê theo sau. Con khỉ nhảy 
tót lên vai gã Sơn Đông ngoác miệng ra cười và 
vỗ tay đôm đốp. Không khí nhốn nháo chỉ trong 
vòng vài phút thì không còn ai ở đó nữa. Một vài 
người vệ binh chạy vụt qua công chúa cố đuổi theo 
gã Sơn Đông. Nhưng chân chạy đâu nhanh bằng 


oà 20oàug tử ch: 47 


ngựa, nên chỉ thoáng chốc gã đã mất hút tận cuối 
đường. 

Còn lại công chúa và Ếch. Nàng rẽ qua con 
đường nằm ngang đi vào nơi có những ánh đèn 
thấp thoáng. Buổi tối, những tiếng rao, tiếng cười, 
tiếng nói v.v... tạo nên một âm thanh hỗn độn, âm 
ì... Ngoài đường xuất hiện khá nhiều ăn mày, lem 
luốc, bẩn thỉu. Đôi khi chạy theo chân du khách 
liều lĩnh nắm áo nài nỉ xin ít tiền xu. Đôi khi họ 
tụ tập ở những vỉa hè gần các quán rượu (nhất là 
những nơi có bày những chiếc bàn trước cửa tiệm), 
chờ cho thực khách vừa ăn xong đứng dậy là trờ 
tới, tranh nhau nhặt những đồ ăn thừa hay húp ít 
nước súp còn đọng trong tô. 

Nhìn cảnh đói khổ của người dân, công chúa 
bỗng thấy dậy trong tim một nỗi thương tâm tha 
thiết. Lần vào túi, tiền bạc cũng chẳng còn bao 
nhiêu, mà nếu công khai cho chác nhiều khi lại để 
lộ chân tướng. Nên nàng không dám làm gì cả, chỉ 
biết cầu nguyện cho họ vơi bớt được ít nhiều nỗi 
đói khổ mà thôi... 

Đang ngẩn ngơ, bỗng công chúa thấy một đứa 
nhỏ chỉ khoảng độ 7,8 tuổi. Chẳng hiểu chuyện 
gì đã xảy ra mà nó bị cụt hai chân lên đến bẹn. 
Nó phải nằm trên một tấm ván vuông dưới có 
bốn bánh xe và di chuyển bằng hai tay đẩy mạnh 
xuống mặt đất. Thân hình nó gầy gò, yếu đuối. 


48 ông efuiqa Cu “Khôi 


Mặt mũi lem luốc, trên người mặc một chiếc áo 
rách tả tơi... Động mối thương tâm, công chúa vội 
vã đi theo nó, gọi khẽ: 

— Em nhỏ... em nhỏ... Chờ ta với...(vừa nói, công 
chúa vừa lần tay trong túi lấy hết mớ bạc vụn cầm 
trong tay) Khi nó ngừng lại, nàng cúi xuống dúi 
vào tận tay nó mớ bạc vụn. Khi nó ngước mặt lên, 
cả Êch và công chúa đều “Ô” lên một tiếng lớn... 

Trên khuôn mặt lem luốc bẩn thỉu của đứa bé, 
Công chúa nhìn thấy một đôi mắt rất trong sáng. 
Đôi-mắt-thiên-thần. Trong đôi mắt đó, không có 
sự hiện diện của khổ đau và đói khát. Đứa bé 
nhoẻn miệng cười, một nụ cười bao dung và hình 
như trong ánh mắt có một chút gì tính quái, lung 
linh... 

DU cán 


Cả hai chưa hết bàng hoàng vì ánh mắt của 
đứa bé. Không một lời cảm ơn, nó phóng về phía 
con đường hẻm chênh chếch trước mặt. Ếch thì 
thâm: 

— Ta hãy theo dõi xem nó ởi đâu... 

— Được! 

Công chúa vội vã bước theo. Nhưng đường trong 
hẻm chằng chịt, lại tối. Thoáng một cái đã không 
thấy bóng dáng nó đâu cả. Đi thêm một đỗi, công 
chúa sợ lạc bèn bảo: 


oà 20oàug tử ch: 49 


- Ta đã mất dấu nó rồi. Thật tiếc! Phải trở ra 
thôi trước khi bị lạc. 

Ếch biểu đồng tình: 

— Phải! Cũng không nên cố tìm hiểu một sự 
thật cuối cùng. Vì đôi khi, chúng ta chưa có đủ 
duyên nên dù có muốn tìm hiểu cũng không được. 
(đổi giọng) Công chúa cũng nhận ra điều ta thấy 
chăng? 

_ Ý Ếch muốn nói, cặp mắt trong sáng như 
thiên thần của thằng bé? 

— Phải! Ta trộm nghĩ, có lẽ nó không phải là 
một người bình thường đâu! 

— Vậy thì nó là ai? 

— Chưa biết được! Nhưng trong kinh sách 
thường bảo, chư Phật và chư Đại Bồ Tát thường 
xuất hiện trong các cõi nhiều như bụi để cứu độ 
chúng sanh. Nhất là cõi người, vì cõi người là một 
nơi nằm giữa bờ mé của thiện và ác. Lại nữa, con 
người có được trí thông minh vừa đủ để có thể tu 
tập đạt đến Giác Ngộ. Về việc độ sanh, thì các 
ngài có rất nhiều phương tiện thiện xảo. Tùy theo 
đối tượng độ sanh mà ứng biến một cách tương 
ứng. Chẳng hạn như các ngài có thể thị hiện làm 
một gã ăn mày ghẻ lác, một vị vua, một người bán 
hàng rong, một kẻ cướp v.v... Nhẫn đến một người 
kỹ nữ... Tuỳ mọi cơ duyên để hóa độ. Tuy nhiên 


50 


trong sáu cõi (Trời, Người, A Tu La, Địa ngục, Ngạ 
quỷ và Súc sanh) cõi người là có nhiều cơ duyên 
hơn cả. Vì sao? Vì cõi Trời sung sướng quá nên 
không ai muốn tu. Còn ba cõi xấu ác như Địa ngục, 
Ngạ quỷ, Súc sanh thì ngu si, không có trí huệ, và 
vì quả báo sâu dày nên khó tu, khó độ. Đó là nói 
trên nguyên tắc thôi. Nhưng vì lòng từ bi vô giới 
hạn, các ngài vẫn thị hiện trong tất cả các cõi để 
tùy duyên mà hóa độ chúng sanh một cách không 
nhàm mỏi... 

- Như vậy, ý Ếch muốn nói thằng bé ta vừa 
gặp có thể là một bậc Bồ Tát hay sao? 

- Cũng có thể. Nhưng theo ta nghĩ, có lẽ đó là 
một vị ẩn sĩ tu lục độ đã thuần, đắc được nhiều 
thần thông, vì cơ duyên nào đó, ngài đã hạ sơn 
để cứu độ cho một vài người. (trầm ngâm một lúc) 
Không biết công chúa có thấy không? Lúc đứa bé 
ngước nhìn, ta thấy trong ánh mắt có một chút 
hóm hỉnh với nụ cười trên môi và toàn thân thì 
toäả hào quang... 

—ỒI Thật vậy sao? (tặc lưỡi) Tiếc quá, phải chi 
mình có thể đuổi kịp được Ngài, vấn nạn về đạo 
pháp. 

— Có lẽ chúng ta không có đủ duyên, nên Ngài 
không cho gặp hoặc thời cơ chưa chín mùi. Nếu 
quả thực như thế thì dù có cưỡng cầu cũng chẳng 
được gì... 


51 


Chương 7: Duyên nghiệp 


ối hôm đó, họ dừng chân tại một quán trọ. 
Vì công chúa đã vét hết tiền cho ăn mày, 
nên phải cầm cái vòng đeo tay cho chủ quán và 
bảo: 
- Ông hãy đem chiếc vòng này đổi thành bạc 
và cho ta một căn phòng lớn. 


Gã chủ quán nhìn sơ qua chiếc vòng thấy nét 
khắc rất tỉnh xảo, biết ngay rằng đó là một vật 
rất quý giá, nên càng tỏ vẻ khúm núm và chiều 
đãi khách quý hơn. 

Đó là một căn phòng có cửa sổ nhìn ra sau 
vườn. Thoạt nhìn, khu vườn được trồng tỉa rất 
tươm tất và thanh nhã. Góc vườn là một hòn non 
bộ với thác nước chảy róc rách nghe rất vui tai. 
Tuy là nhân tạo, nhưng cách kiến trúc cũng khá 
cầu kỳ. Chung quanh thác, chủ nhân trồng vài cây 
liễu tô điểm thêm các loại hoa đủ màu thi nhau 
đua sắc. Công chúa rất ưa thích hoa, nhất là các 
loài lan. Có những loại cánh nó mong manh nhỏ 
bé, có loại trắng nuốt như ngọc. 

Vẫn như thường lệ, công chúa cũng làm một 
chiếc giường nhỏ cho Ếch, nàng vốn giàu tưởng 
tượng và có khiếu mỹ thuật, nên chiếc giường luôn 
luôn được nàng tô điểm thêm bằng những cánh 


52 (ông cfui« Ctuft “Khôi 


hoa. Sau khi về đến phòng, công chúa cảm thấy 
mệt mỏi một cách lạ thường, nàng đi ngủ ngay, 
nhưng cũng không quên chúc Ếch một đêm ngon 
giấc. 

Từ khi gặp được thằng bé ăn mày, Ếch bỗng 
trở nên tư lự và ít nói. Công chúa có hỏi điều gì thì 
cũng chỉ ậm ừ cho qua. Hình như trong tâm Ếch 
dấy lên một nỗi muộn phiền nào đó. Công chúa 
tôn trọng nỗi buồn của bạn, nên cũng không tò mò 
hỏi han thêm. 

Còn Ếch thì bỗng thấy lòng mình chùng lại, 
chàng đột nhiên nhớ đến những ngày tháng miệt 
mài trong thiển định, nhớ đến niềm cô tịch và 
mùi hương trầm thơm ngát trong những buổi 
chiều nắng quải. Nhận ra cuộc đời muôn mặt. 
Tình yêu, cái chết, niềm vui thiền định, nỗi cô đơn 
v.v... Tất cả... tất cả... đều là những cảm giác cần 
phải chứng nghiệm và kinh qua. Ngày xưa, trong 
những ngày tháng miệt mài đi sâu vào tâm thức, 
chàng thường phải đối diện với nỗi cô đơn, những 
muộn phiền của ma ý, những nỗi khắc khoải của 
các “công án” hóc búa như một mũi dao sắc đâm 
sâu trong trái tim, rút ra cũng chẳng được, mà để 
nguyên như thế cũng chẳng xong. Nhưng bù lại, 
chàng có được niềm an vui của thiền lạc. 

Ngày ấy... Ôi! Sao mới có vài năm mà nghe 
chừng như cả thế kỷ. Ngày ấy, trong những lúc tu 


oà 20oàug tử ch: 53 


tập, chàng đã say mê trong thiền lạc (đó cũng là 
một “căn bệnh trầm kha” của người tu hành). Có 
những lúc chàng cảm thấy như vong thân, không 
còn thấy sự hiện diện của sắc thân nữa, hình như 
nó thành ánh sáng, hòa tan vào hư không. Những 
lúc như vậy, chàng cố gắng an trú trong trạng thái 
đó càng lâu càng hay, rồi đâm ra sống xa vời với 
thực tế. Không muốn xả thiền nữa, vì cứ hễ xả 
thiền, chàng lại phải trở về với đời sống thực, đầy 
cấu nhiễm, đầy vọng tưởng xôn xao... 

Rồi đến một đêm trời đầy sao như hôm nay. 
Oan khiên lại đến, chỉ vì một niệm sân hận mà 
chàng phải mang thân ếch thế này... 

Tối hôm ấy, đang trong lúc thiển định thì 
chàng bỗng nghe tiếng ôm ộp của một chú ếch. 
Hình như nó đang gọi bạn, hay đang hát. (Ta nên 
biết một điều, khi tu hành đến mức độ có cảm giác 
vong thân, thì lúc đó tâm thức khá thanh tịnh, 
có thể “đọc” được một chút tâm niệm của những 
chúng hữu tình bình thường). Dưới ánh trăng, đó 
là một con ch màu xanh rêu đậm, nó đậu trên 
một lá sen lớn, đang rống cổ lên “hát” say sưa. Để 
ý kỹ, cũng thấy có nhịp điệu hẳn hòi, khi cao, khi 
thấp... Ban đầu, chàng cũng không để ý lắm vì 
chàng vẫn thường quen với những âm thanh rỉ rả 
của ve sầu, ếch, nhái. Nhưng dần dà, hình như âm 
thanh càng ôm ôm hơn, tiếng kêu thật là nhức óc, 


54 (ông cfuiq« Ctuft “Khôi 


xoáy tai, không thể tập trung vào thiền định được 
nữa, chàng liền từ từ xả thiền... 


Đêm hôm sau, cũng đang trong công phu thiền 
định, thì chú ếch hôm qua lại nhảy lên lá sen ấy, 
cũng cất tiếng kêu. Độ một lúc thì có tiếng ếch thứ 
hai đáp lại, có lẽ đó là một chị ếch, nên âm thanh 
vừa ngắn lại vừa trong. Cả hai khấy động sự yên 
tĩnh trong đêm khuya, chàng có cảm tưởng chúng 
nó đang say sưa hoà nhịp, kẻ tung, người hứng, 
như đang khiêu vũ với nhau bằng âm thanh ôm ộp 
ấy, như muốn trêu tức chàng... 


Lòng xôn xao không chủ định. Chàng lại xả 
thiền... 


Đêm thứ ba, rồi đêm sau, đêm sau nữa.... Gần 
cả tuần lễ chàng không cách gì thiển định được, 
cứ hễ sắp nhập thiền thì tiếng ếch lại kêu. Riết 
rồi, tâm bị phân. Đầu óc chàng trở nên... rình rập 
và chờ đợi âm thanh ấy đến. Càng chờ đợi, chàng 
càng nóng nảy, tâm càng vọng động. 


Sang đến đêm thứ mười lăm, đêm đó lại là ngày 
rằm, ánh trăng chan hoà khắp nơi, mặt trăng to 
như chiếc bánh treo lơ lửng trên không. Lòng dặn 
lòng rằng đêm nay ta quyết chí nhập thiền và 
đóng hết tất cả các giác quan để không bị quấy 
nhiễu nữa... Canh một qua đi trong yên lặng, sang 
đến đầu canh hai thì tiếng ếch bất thình lình lại 


oà 20oàng tử ch: B5 


nổi lên. Lần này như ròn rã, như chát chúa, như 
muốn trêu tức chàng. Đêm nay, chỉ có tiếng kêu 
của một chú ếch. Kêu một lúc, nó ngừng bặt, rồi 
bất thình lình, nó nhảy từ hòn đá phía bên kia bờ 
rạch qua sát phía bên chỗ chàng đang ngồi cách 
khoảng gang tay, kêu lên một tiếng “ộp” lớn. 


Không thể chịu đựng được nữa, chàng lập tức 
xả thiền và vói ngay hòn đá bên cạnh đập mạnh 
xuống. Con ếch chết tức thì... Còn chàng thì choáng 
váng, bần thần. Phần vì sự hối hận lên đến tột 
đỉnh vì đã phạm giới sát. Phần vì xuất thiển quá 
nhanh nên kinh mạch bị rối loạn, chàng thấy bầu 
trời quay cuồng như mình đang bị xoáy trong một 
cơn lốc lớn. Chàng cố ôm lấy xác ếch cầu nguyện 
trước khi ngã quy xuống và ngất đi... 


Tỉnh dậy, thấy mình biến thành con ếch nhỏ 
(Do vì công phu tu hành, nên có đuợc tam sắc cực 
kỳ đẹp mắt và vẫn còn nói được tiếng người) Nghe 
đâu đây trên không trung có một tiếng nói rất mơ 
hồ nhưng rõ rệt: 


— Ngươi phải chịu quả báo làm thân ếch trong 
ba năm. Phải lăn lộn vào dòng đời để học được thế 
nào là lòng yêu thương, bác ái... Trừ phi ngươi gặp 
được một người yêu thương và cải hóa được tâm 
hồn khô cần chỉ cầu trí huệ của ngươi thì mới được 
trở lại làm người trước khi thời hạn chấm dứt... 


56 (ông cfuiq« Ctuft “Khôi 


Từ đó, chàng đi lang thang đây đó. Tìm mãi 
bài học vỡ lòng về yêu thương. Cho đến khi cơ 
duyên chín mùi thì gặp được nàng công chúa... 


Ngày nay, càng đi sâu vào đời, nếm được hương 
vị của tình yêu trai gái (mà ngày trước chàng rất... 
khinh bỉ và coi thường). Chàng cũng thấy tình yêu 
kỳ diệu biết bao. Nó rất lung linh đẹp như một bức 
tranh cổ, như hư, như thực... 


Do sự tu tập thiển định khá thuần thục, nên 
khi dối diện với tình yêu dành cho Công chúa, 
thỉnh thoảng trong lòng chàng lại nảy lên một 
sự tiếc nuối trong những ngày tháng tu tập xưa. 
Sợ rằng nếu cứ đắm đuối trong tình cảm bình 
thường của thế gian này, thì khó có thể đạt đến 
Giải Thoát. (Chàng có biết đâu rằng, tình yêu trai 
gái chính là cái bóng dáng, là “mặt bên kia” của 
lòng từ bi. Mà muốn có, bắt buộc ta phải đi từ mức 
độ thấp nhất. Ít nhất cũng có được tình yêu - mà 
chàng cho là rất “đời”—, rồi từ tình yêu ấy, đi xa 
hơn — trong một chánh kiến do sự tu tập — dần 
dần sẽ trở thành tình bác ái, lòng vị tha, rồi lên 
cao hơn, sẽ phải tu tập về tâm từ, tâm bi để có thể 
phát triển được tâm Bồ Đề). 


Vì không biết được điều này, nên lòng chàng 
đang hoang mang giữa bờ mé của Đời và Đạo. 


oà 20oàug tử ch: 57 


Chàng cảm thấy lòng mình dấy lên một tình 
cảm khó tả... Một nỗi muộn phiền lảng vắng đâu 
đây... 


có 


Đêm đã rất sâu, bầu trời như trong hơn, những 
vì sao càng lung linh, lấp lánh trên cao. 


Đợi đến khi Công chúa đã ngủ say. Ếch lắc 
mình, chiếc áo khoác mang hình ếch rớt xuống, 
chàng hiện lại nguyên hình người và lẻn ra sau 
vườn. Mùi hương đêm chen lẫn với hương hoa 
thơm ngát một vùng. Chàng tân ngần ngừng lại 
bên hòn non bộ cạnh thác nước nhân tạo. Tiếng 
róc rách của nước làm chàng nhớ đến tiếng thác 
hùng vĩ hôm nào cùng công chúa trong cánh rừng 
bên một chiếc hang nhỏ. Lòng xôn xao quá, mới 
đây mà đã trở thành kỷ niệm. Rồi sẽ ra sao sau 
khi tìm được giáo pháp? Sớm muộn gì cũng phải 
chia tay. Đời là vậy, khi hợp, khi tan... Nỗi buồn 
miên man vô tận thường đi theo ngay sau bóng 
dáng của niềm vui. Chàng ngạc nhiên đến tận 
cùng khi “ngắm nhìn” tâm thức mình lao xao đầy 
vọng tưởng. Thật ra, trên mỗi bề mặt của tâm 
thức, dẫu là vọng hay chân cũng đều mang một 
dáng dấp giá trị nào đó cần phải kinh qua. (Tặc 
lưỡi, chàng nghĩ) Hay ta cứ đi sâu vào vọng cho 


58 (ông cfuiq« Ctuft “Khôi 


đến tận cùng xem sao. Điều quan trọng là vào mà 
còn tỉnh thức để đi ra mới thật là Đạo. 


Đâm càng sâu... 

Đâu đây, tiếng côn trùng rả rích giữa đêm 
khuya.... 

Ếch ngôi xuống chiếc bàn đá bên cạnh thác 
nước. Chàng khẽ hái một cánh lá rồi thổi tâm lực 
vào đó. Lạ lùng thay, cánh lá biến thành một cái 
khay con, trên có một bình rượu cổ cao và một 
cái chén nhỏ... Chàng lại hái một cánh lá khác, 
trên còn đọng một hạt sương trong suốt như thủy 
tinh, chàng nhẹ nhàng rót hạt sương vào bình và 
lắc khẽ. Lắc một lúc thì nghe có tiếng nước dao 
động trong bình. Chàng lại hà thêm một làn hơi 
vào miệng bình. Để mũi vào ngửi thoáng qua, mùi 
rượu thơm ngát tỏa lên. Chàng mỉm cười, thong 
thả rót rượu ra cái chén nhỏ... 


Hương đêm pha với hương rượu thơm thoang 
thoảng một vùng. Chàng thong thả hớp từng hớp 
nhỏ, nhìn lên bầu trời đầy sao, tư lự... Chàng rút 
chiếc sáo làm bằng trúc ra đưa lên môi, thổi lên 
một điệu nhạc nhẹ nhàng... Nhưng chỉ thổi được 
một lúc, chàng lại lắc đầu, tâm thức hình như đang 
xôn xao đầy vọng tưởng nên không thể thổi được 
một khúc nhạc nào ra hồn. Lòng bâng khuâng 


oà 20oàug tử ch: 59 


muốn biết, duyên nghiệp giữa mình với nàng công 
chúa kiếp trước ra sao? 


Chàng lại rót rượu vào chén... 


Lần này, chàng không uống, nâng chén rượu 
lên và nhìn xuống mặt rượu, mờ mờ, chỉ thấy bóng 
của trăng... Chàng muốn tìm kiếm xem nghiệp 
duyên mình với nàng công chúa trong những kiếp 
quá khứ. Dù biết rằng tâm lực còn kém, khó có thể 
“nhìn” được tiền kiếp mình, nhưng chàng vẫn hy 
vọng có thể nhìn thấy được ít nhiều một vài mảnh 
quá khứ. Chàng bắt đầu điều hòa hơi thở, nhập 
định, chăm chú phổ tâm thức vào chén rượu. Độ 
khoảng một trống canh thì... Ô kià, lạ lùng thay, 
mặt rượu trong chén hơi gợn sóng. Bóng trăng xao 
động vỡ ra thành ngàn mảnh, mờ nhòa, rồi hiện 
ra một hình ảnh khác ngày càng rõ dần... 


có 


Đó là hình ảnh một vị Bà La Môn áo vải, hình 
như còn rất trẻ. Chàng đang đi trên một con đường 
dẫn vào một thành phố lớn. Trên người dính đầy 
bụi đất như vừa trải qua một cuộc hành trình dài 
xa. Khuôn mặt người Bà La Môn rất khôi ngô, với 
đôi mắt trong sáng luôn nhìn thẳng. Chàng có vẻ 
hơi ngạc nhiên khi thấy dân chúng trong vùng rất 
nhộn nhịp. Mọi nơi, mọi chốn, họ đều treo đèn 


60 (ông cfuiq« Ctuft “Khôi 


kết hoa và có nhiều nơi còn thêm tiếng nhã nhạc 
vang lừng... Điều lạ là trên con lộ chính dẫn vào 
thành phố, dân chúng đứng bên đường ôm những 
bó hoa rực rỡ, có người còn cởi những chiếc áo 
đắt tiền của mình trải trên mặt lộ như đang cung 
nghĩnh, chờ đợi một nhân vật cực kỳ quan trọng 
nào đó đi qua. Người Bà La Môn nhìn quanh, thấy 
cuối đường có một thiếu nữ đang ôm bảy cành 
hoa vô ưu đi ngược chiều. Khuôn mặt nàng được 
phủ lên một tấm voan mỏng. Thấp thoáng qua 
khuôn voan, chàng nhìn thấy đôi mắt nàng đang 
mơ màng nghĩ đến điều gì đó - chắc hẳn là vui 
lắm — nên đôi môi mọng của nàng như muốn mỉm 
CƯỜI... 

— Này cô... (người Bà La Môn lên tiếng) 

Thiếu nữ giật mình vì tiếng gọi của vị Bà 
La Môn trẻ. Nàng dừng lại, nụ cười và đôi mắt 
mơ mộng chợt tắt, thay vào đó một khuôn mặt 
nghiêm trang. Nàng chắp tay trước ngực như một 
lời chào: 

- Xin lỗi. Ông cần gì? 


— Trong thành này có chuyện gì sắp xảy ra mà 
dân chúng nhộn nhịp thế? Và cô cầm bảy cành 
hoa vô ưu đi đâu vậy? 


Thiếu nữ ngạc nhiên, nhìn vị Bà La Môn hỏi 
lại: 


oà 20oàug tử ch: 61 


- Ông không biết sao? Hôm nay, đức Phật 
Nhiên Đăng sẽ ổi ngang qua đây. Bảy cành hoa vô 
ưu này là để dâng lên Ngài. Ngài là một vị Phật 
- Đấng Nhất Thiết Chủng Trí - Thật may mắn 
cho ai có cơ duyên được gặp Ngài... 

Người Bà La Môn trẻ nghe thiếu nữ nói đến 
một vị “Nhất Thiết Chủng Trí” thì trong tâm sinh 
hoan hỷ tột cùng. Có phải đấy không? Chẳng phải 
chàng đã từng lặn lội bao nhiên năm nay tìm thầy 
học đạo, tìm một vị “biết tất cả các pháp” đó sao? 
Chàng nghe trong tâm rộn lên một niềm vui và 
đồng thời muốn khởi tâm cúng dường vị Phật này. 
Chàng lần trong túi, biết chắc rằng mình chỉ có 
vỏn vẹn mười hai đồng tiền vàng, số tiền này 
chàng đã làm việc trong mười năm để có đủ tiền 
báo ơn thầy. Nhưng chuyện cúng dường cho đấng 
Nhất Thiết Chủng Trí cần hơn. Nghĩ bụng, mình 
sẽ lấy số tiền này mua hoa cúng dường Phật trước, 
rồi sẽ lại đi kiếm tiền để trả ơn thầy sau. Hoan 
hỷ, chàng hỏi: 

— Hãy chỉ cho tôi biết, cô mua hoa này ở đâu, vì 
tôi cũng muốn mua hoa cúng dường Ngài... 

— Rất tiếc, đây chính là bảy cành hoa cuối cùng 
tôi mua ở chợ. Bây giờ không còn hoa để ông mua 
nữa đâu! 


62 (ông cfuiq« Ctuft “Khôi 


Nghe thiếu nữ nói vậy, vị Bà La Môn trẻ hơi 
thất vọng, rồi đề nghị: 

— Hay là cô để lại tôi bảy cành hoa vô ưu này 
với mười hai đồng tiền vàng nhé? 

Thiếu nữ lắc đầu: 

— Không được! Mười hai đồng tiền vàng chứ có 
đến trăm đồng tiền vàng tôi cũng không bán! 

Thấy thiếu nữ cương quyết, vị Bà La Môn lại 
đề nghị: 

— Hay cô cứ cầm mười hai đồng tiền vàng này 
giữ riêng. Còn hoa thì cô có bằng lòng cho tôi cùng 
chung cúng dường được chăng? 

Nghe vị Bà La Môn để nghị như vậy. Thiếu 
nữ mới nhìn thẳng vào mắt chàng nghiêm trang 
hỏi: 

— Nếu như chàng nói như vậy có nghĩa rằng 
chàng cũng muốn dính dáng đến ta? Ta chỉ bằng 
lòng với một điều kiện thôi... 

— ]? 

— Là chàng phải hứa đời đời kiếp kiếp sẽ làm 
chồng ta cho đến khi chàng đạt giác ngộ và độ 
cho ta... 

Nghe thiếu nữ nói vậy, người Bà La Môn chẳng 
chịu, lắc đầu nguầy nguậy: 

— Không được, không được! Ta không thể hứa 


oà 20oàug tử ch: 63 


với nàng như thế. Vì tâm thức của người nữ hay 
đa đoan lắt léo... Ñàng sẽ cản trở con đường tu tập 
của ta. Cản trở những hạnh ta muốn làm, như khi 
ta tu tập bố thí, có thể phải bố thí tất cả của cải, 
ruộng vườn, nhà cửa, nhẫn đến cả cái thân xác 
này nữa... 

Thiếu nữ vẫn nghiêm trang: 

— Ta sẽ nhẫn chịu được tất cả. Chỉ cần chàng 
hứa một lời... 

- Ý nàng muốn bảo...? 

— Phải, ta sẽ không bao giờ cản trở chàng trên 
con đường tu tập... 

- Vậy thì tốt lắm! Nàng hãy mau đưa ta mấy 
cành hoa để ta đem đi cúng Phật! 


(Trích một điển tích trong kinh) 


có 


Mặt rượu lại gợn sóng, rồi các hình ảnh dần 
dần biến mất. Ech cố dụng tâm, nhưng cũng không 
thể nhìn thêm được chút nào... 


Chàng tư lự, nhủ thâm: “À, hóa ra là thế! Trong 
một tiền kiếp nào đó, ta và công chúa đã từng có 
những duyên nghiệp với nhau. Kiếp này gặp lại, 
cùng nương nhau đi tìm giáo pháp...” 


64 (ông cfuiq« Ctuft “Khôi 


Chàng đưa ly rượu lên môi, nhấp một hớp, 
lòng bâng khuâng, bồi hồi với duyên nghiệp trùng 
trùng... 


Xa xa, ánh mặt trời đã le lói ló dạng ở phương 
Đông... 


Thì ra, đêm đã tàn... 


Một ngày mới lại bắt đầu... 


Chương 8§: Mật tông 


\ Yừa trở về phòng, Ếch thấy mặt công chúa 
tái mét, đôi mắt long lanh như sắp khóc: 
— Ếch đi đâu ta tìm mãi? Chúng ta phải rời đây 
gấp. Hình như quân lính biết được ta đang trú ngụ 
trong này. 


Thì ra, chỉ vì tối qua công chúa đưa cho lão 
chủ quán chiếc vòng. Là một người có tính rất 
tham lam và biết nhiều về ngọc ngà, châu báu nên 
nhìn thoáng gã biết ngay đó là một món trân quý. 
Thêm vào đó, gã lại thấy một hán tử mặt mày 
thanh tú như con gái, giọng nói dịu dàng, biết 
ngay là gái giả trai. Để ý kỹ một chút, thấy khuôn 
mặt như quen quen, nhưng vì lòng tham làm mờ 
đi tất cả những ý niệm khác nên gã không chú 


oà 20oàug tử ch: 65 


ý gì nhiều. Sáng thức dậy, chợt nhìn thấy tấm 
hình triều đình dán ngay trong tiệm, thấy quen 
quen như đã gặp qua một lần, gã chợt nhớ ra anh 
chàng hán tử đến trọ hôm qua. Thoáng có ý ngờ 
ngợ, vội vã, gã đem chiếc vòng ra xem lại, thì quả 
đúng như gã dự đoán, trên chiếc vòng có dấu ấn 
của triều đình. 

Mặt gã tái mét không còn giọt máu. Việc này 
nếu không bẩm báo, chắc mất đầu như chơi. Gã 
cuống quýt sai gia nhân rình xem khách đã bỏ 
đi chưa. Mặt khác, lập tức cho người đi báo quan 
huyện. 

Đúng thời gian đó thì Ếch trở vẻ... 

Ếch bảo: 

— Thảo nào lúc nãy ta vào phòng thấy có một 
vài đứa gia nhân lén lút rình rập, lảng vắng trước 
cửa phòng. (Thúc giục) Ta phải đi ngay trước khi 
quân lính đến. 

Công chúa lắp bắp: 

- Nhưng... nhưng... làm cách nào để thoát khỏi 
đây? Hình như ta đã bị họ bao vây rồi! 

— Không saol 

Nói rồi, Êch hóa ra một bộ đô gia nhân cho 
công chúa, thêm một bộ tóc giả có búi tó đằng 


66 (ông cfuiq« Ctuft “Khôi 


sau. Bôi thêm chút nhọ nồi trên khuôn mặt, rồi 
chàng đệm một cái gối nhỏ vào bụng nàng. Chỉ 
một thoáng, công chúa trở thành một lão gia nhân 
tóc hoa râm, thân hình hơi sổ sẻ. Ếch lại nhổ một 
chút nước miếng, bôi lên cổ. Giọng nàng trở thành 
khàn khàn như giọng một lão già. Êch chỉ về cuối 
phòng: 

- Đằng kia, có một cái rổ đựng đổ dơ, công 
chúa hãy cầm lấy và đi ra khỏi phòng về hướng 
nam, đến cuối hành lang, rẽ trái, xuyên qua phòng 
giặt, bỏ cái rổ xuống rồi thong thả tiến thẳng về 
phía cửa sau, ra vườn. Góc vườn mé bên phải là 
một cái cổng nhỏ ra vào của gia nhân, công chúa 
cứ thản nhiên đi ra lối đó. 

Ếch cũng thoắt mình, hiện nguyên hình Ếch, 
nhảy tót vào túi áo của Công chúa. Lúc này, ngoài 
cửa phòng đã có một vài gã vệ binh đứng canh 
chừng rồi, nhưng vì quan huyện chưa tới, nên họ 
chỉ canh chừng và chờ lệnh. Khi cả hai rời khỏi 
phòng, Công chúa lùi xùi trong bộ quần áo gia 
nhân, trên tay ôm một cái rổ mây lớn đựng quần 
áo dơ. Đám thị vệ dồn mắt nhìn. Lòng hồi hộp, 
tim đập thình thịch như trống làng, công chúa 
bước đi như muốn quy, nàng cúi gằm mặt đi ngang 
qua họ. Đi độ khoảng mươi bước, một người lính 
VỆ gọi giật: 


— Này... ngừng lại! 


oà 260oàng tử €eh 67 
Công chúa sợ hãi, dừng phắt lại, giọng khàn 
đặc, lắp bắp: 
— Dạ... dạ... “quan nhân” cần gì? 


Thấy thái độ khúm núm của công chúa. Gã 
lính vệ tỏ vẻ rất hài lòng, hách xì xằng hất mặt 
nhìn công chúa từ đầu đến chân, rồi ra lệnh: 


- Lão đem đồ dơ thẳng xuống phòng giặt và 
không được đi lăng xăng đâu nữa. Nhớ kỹ đấy! 


— Dạ... dạ... Cảm ơn quan nhân! Rồi nàng quay 
lưng, dợm bước... nhưng một gã vệ binh khác lại 
Øọ1 giật ngược: 


- À... Này lão... đem cái rổ lại đây cho ta 
xem... 


Công chúa nghe gã gọi, tim nàng như muốn 
nhảy khỏi lồng ngực. Đôi chân dường như đeo đá, 
không cất lên được nữa. Sự sợ hãi làm cho nàng 
đứng chết trân tại chỗ... Gã vệ binh thấy nàng 
đứng run run không cất bước nổi, gã bèn từ từ đi 
lại, nhìn nàng từ đầu đến chân, rồi lấy đầu mũi 
kiếm đâm đâm vào rổ quần áo dơ, gã muốn chắc 
ăn trong rổ không có gì. Sau đó, nhìn công chúa 
một lần nữa rồi bảo: 

— Trong quán đang có chuyện quan trọng, ta 
không muốn lão đi lăng xăng đấy nhá. Xuống đến 


68 (ông cfui« Ctuft “Khôi 


phòng giặt thì cứ ngồi rịt một chỗ cho đến khi có 
lệnh mới. Biết chưa? 

— Dạ... dạ... dại 

Nói xong, nàng đi gần như chạy về cuối hành 
lang, quẹo vào phòng giặt. Nơi đây, chỉ có một 
người đang lúi húi ở cuối phòng. Công chúa làm 
đúng theo lời Ếch dặn, nàng buông rổ quân áo 
dơ xuống đất, cúi mặt, đi gần như chạy ra phía 
vườn... Thoáng một lúc, cả hai đã ra đến đường 
phố chính. Công chúa thở phào, tim vẫn còn đập 
như trống làng trong lông ngực. Ếch bảo: 

— Nay chúng ta đã bị phát hiện rồi, phải cẩn 
thận hơn một chút. Hay hơn cả là nên tìm những 
con đường nhỏ để đi. 

— Phải... phải! 

Công chúa hấp tấp rẽ vào một con đường nhỏ. 
Vừa lúc đó, một đoàn người ngựa dồn dập phóng 
thật nhanh về quán trọ: 

— Tránh ra... tránh ral 

Tiếng la hét của đám lính, tiếng ngựa hí và 
tiếng vó ngựa dồn dập làm ôn ào cả một góc phố 
trong sương sớm. Công chúa thoáng thấy lão quan 
huyện, đôi mắt còn kèm nhèm, ngái ngủ, quần áo 
còn xô lệch đang ngồi ngất ngưởng trong cái kiệu 
phủ rèm mồng dính... Nhìn khuôn mặt hốt hoảng 
của lão, công chúa không khỏi bật cười... 


oà 26oàng tử Êeh 69 

Ếch hỏi: 

— Công chúa cười gì thế? 

— Ta cười lão quan huyện. Trông khuôn mặt 
khẩn trương của hắn tếu không chịu được! 

Tiếng Ếch nhắc nhở: 

— Mình chưa thoát hẳn đâu... (Ngẫm nghĩ) Có 
lẽ công chúa nên cải trang thêm lần nữa... 

Công chúa hí hửng: 

— Cải dạng làm nô tì thế này cũng tốt lắm 
rồi! 

- Không được! Vì hồi nãy công chúa ra khỏi 
phòng, đám thị vệ đã nhìn thấy. Nếu họ vào phòng 
kiếm không được công chúa, họ sẽ hiểu ngay công 
chúa đã cải trang thành gia nô thoát ra ngoài Chi 
bằng phải lập tức cải trang thành một người khác 
trước khi họ rượt tới... (Vỗ trán), A... ta nghĩ ra 
rồi ... Tốt hơn cả nàng nên hóa trang thành một 
vị... tiểu ni cô... 

— Tiểu ni cô? Hi...hi...hi! Ý kiến cũng hay đấy! 
Nhưng... cũng khó lòng lắm... 

— Vì sao?! 

— Vì ta đâu có phong tư của một vị ni cô. 


— Vậy phong tư của vị ni cô là thế nào? (Ếch 
hỏi vặn) 


70 (ông cfuiq« Ctuft “Khôi 


— Là... là... phải thùy mị, hiển lành... mà ta 
thì... (che miệng cười khúc khích) ta thì... chưa đi 
đã chạy, chưa nói đã cười! 

=iỐ... Công chúa không nên khiêm hạ như thế. 
Đối với ta, nàng cũng giống ni cô lắm... Hơn nữa, 
chúng ta không còn thì giờ để chọn lựa. Xin Công 
chúa hãy thay đổi y phục ngay cho. 

Nói rồi, Ếch biến ra một bộ đô lam, chiếc 
áo tràng và tấm khăn vuông bịt đầu cùng màu. 
Thoáng chốc, nàng đã trở thành một vi ni cô áo 
lam với thân hình mảnh khảnh, đôi vai gầy guộc, 
và đôi mắt hạt dẻ trông rất ngây thơ... 

Trở lại quán trọ... 

Chỉ một thoáng, cả khu chung quanh quán được 
bao vây một cách nghiêm mật. Theo lệnh của quan 
huyện, không một ai được rời khỏi quán trước khi 
có lệnh mới. Quân lính đến mỗi lúc càng đông. 
Gã quan huyện (bây giờ đã tỉnh hẳn ngủ), nhảy 
phóc từ kiệu xe xuống hô hoán đám quân lính 
phải tuyệt đối cẩn thận. Vì đây không phải đi bắt 
kẻ gian, mà chính là thỉnh nàng Công chúa tỉnh 
nghịch trở về cung... 

Quan huyện đi trước (dĩ nhiên phải thay đổi y 
phục mũ áo được chỉnh tê). Họ tiến thẳng về căn 
phòng nằm gần mé vườn, nơi công chúa đã trú 
ngụ đêm qua: 


oà 20oàng tử ch: 71 


— Cộc... cộc... cộcccl 

Bân trong yên lặng như tờ. Quan huyện lại gõ 
thêm lần nữa, lưng hắn hơi khom xuống (tỏ lòng 
cung kính), và kêu lớn: 

— Công chúa... công chúa! Xin công chúa mở 
cửa để tiểu quan này xin được vào yết kiến... 

Vẫn không có tiếng trả lời. Quan huyện nhìn 
lão chủ quán, hất mặt ra dấu cho lão mở cửa, rồi 
cao giọng nói lớn: 

— Xin Công chúa tha thứ cho tội vô phép. Tiểu 
quan xin được vào yết kiến đây... 

Cánh cửa từ từ mở rộng. Gã quan huyện lưng 
cong hẳn xuống (nhưng cũng ngóc đầu lên dòm 
láo liên). Trong phòng không có một ai. Trên 
chiếc giường, chỉ còn để lại một bộ đồ hán tử hôm 
qua... 

Vì chuyện công chúa tình cờ viếng thăm, chẳng 
biết thực hư ra sao, nhưng quân lính vẫn bao vây 
nguyên một vùng chung quanh quán trọ, hy vọng 
tìm kiếm được tông tích một vị hán tử mặt xinh 
như ngọc đã ghé quán hôm qua. Quan huyện bắt 
đầu bực mình và ngờ rằng lão chủ quán nhìn gà 
hóa cuốc, có thể lầm người chăng. Lão chủ quán 
thì mặt mày xanh mét như bị cắt tiết, gã cứ kể đi 
kể lại câu chuyện chiều qua có một hán tử đẹp trai 
vào trọ, đưa cho lão một chiếc vòng, trên chiếc 
vòng có dấu ấn của triều đình. 


72 (ông cfuiqa Ctuft “Khôi 


Dân chúng xôn xao bàn tán, làm cho thị trấn 
thêm náo động. Họ không để ý, cách đó không xa 
bỗng xuất hiện một vị ni cô dáng người mảnh dẻ, 
môi đỏ như son, với đôi mắt hạt dẻ ghé vào một 
quán ăn nhỏ mua mấy cái bánh bao chay và một 
ít đồ khô đem theo dọc đường. Trong lúc đứng chờ, 
nàng nghe các thị mẹt nói chuyện với nhau: 


— Chà! Nếu quả thật cái gã hán tử xinh trai đã 
ghé qua đúng như lời ông chủ quán khai báo chính 
là công chúa ghé qua thị trấn khỉ ho cò gáy này, 
thì có lẽ chỉ vài canh giờ nữa nhà vua sẽ đem kiệu 
rước nàng về... Cái gã chủ quán kỳ này được trời 
đãi, giàu to rồi và làng này cũng được thơm lây. 


Một thị mẹt khác tặc lưỡi, xuýt xoa: 


— Tiếc quá... phải chi ta được nhìn thấy vị hán 
tử ấy... 


Thị mẹt thứ nhất cười rúc rích, hỏi đùa: 


— Hi... hi... hi... Để làm gì? Chắc không phải để 
tỷ về ốm tương tư anh chàng hán tử xinh trai đó 
chứ?! Hi... hi... hi... 


— Đao tỷ lại nói thế? Muội chỉ muốn biết hình 
dung công chúa ra sao khi giả trai thôi! (thắc mắc) 
Mà không hiểu sao trong cung đang sống sung 
sướng thế lại bỏ đi nhỉ? Giá phải như muội được ở 
trong cung, dẫu có một ngày, có đuổi cũng không 
đ1! 


oà 20oàug tử ch: 73 


— Sai bét, sai bét! (giọng khàn khàn của một 
thiếu phụ đứng gần chen vào khi nghe hai cô 
gái nói chuyện) Ta nghe đâu công chúa cải trang 
thành một gia nô cơ mà? 

Cả đám đang lao xao bàn tán, bỗng ngoài cửa 
tiệm một hán tử cõi con ngựa đen tuyển dừng chân 
thắng gấp làm cho ngựa phải hất hai chân trước hí 
lên một tiếng lớn. Với dáng điệu dẻo dai, gã tung 
mình nhảy phóc xuống đất, vắt sợi dây cương vào 
cái thanh ngang đóng trước quán rồi khoa chân 
bước vào. Trông gã khá xinh trai, gã khoác trên 
người một chiếc áo bằng lụa gấm đắt tiền, trên 
tay cầm một cái quạt phe phẩy. Tất cả mọi người 
dồn mắt về gã, rồi không ai bảo ai, đều nhìn lên 
bức hình dán trong tiệm. Hình như không giống. 
Trông gã có vẻ một “công tử bột” được nuông chìu 
quá mức... 

Thấy mọi người dồn mắt về mình, gã cứ tưởng 
mình “ngon”, nên đập cái quạt xuống bàn và gọi 
lớn: 

— Tiểu nhị, tiểu nhị! Hãy đem ra đây một bình 
trà lớn và một ít bánh bao nhé... 

Tiểu nhị dạ lớn... 


A” 


Vị “ni cô” bấm bụng cười thâm. Kỳ này, nếu 
không có Ếch giúp sức, thế nào nàng cũng bị bắt 
đem về cung. Có khi lại còn bị mẫu hậu nọc ra 
đánh đòn cũng không chừng. Hú víal 


74 (ông cfuiq Ctuft “Khôi 


— Thưa ni cô, cần mua gì? 

Tiếng người bán hàng đưa Công chúa về thực 
tại. Nàng không nhìn mặt lão (sợ bị nhận diện), 
chỉ đáp lí nhí: 

— Lão gói cho ta một vài cái bánh bao chay và 
một ít lương khô... 

— Được. 

Người bán hàng nhanh nhẩấu gói bánh vào túi, 
trao cho công chúa. Nàng đỡ lấy rồi lần túi trả 
tiền, nhưng người bán hàng xua tay: 

— Xin ni cô nhận cho. Tiểu nhân không dám 
lấy tiền đâu. Coi như đây là phẩm vật cúng dường 
vậy! 

— Không! Ta có tiền đây. Vô công, vô thọ dụng. 
Xin lão cứ đối xử với ta như những người bình 
thường. 

— Thì hãy cho tiểu nhân có cơ hội cúng dường 
một vị tiểu ni cô vậy, và xin đừng quên hồi hướng 
cho chúng tôi trong những buổi cầu nguyện hằng 
ngày... 

Sợ bị lộ diện khi phải lằng nhằng với lão chủ 
quán, công chúa bắt chước những nhà tu hành, 
chắp tay lại và niệm: 

— A Di Đà Phật! Cảm ơn thí chủ đã có lòng... 


Rồi vội vã rời quán... 


oà 20oàug tử ch: tb' 

Đi một quãng xa, công chúa mới dừng lại thở 
phào và mỉm cười. 

Ếch khen: 

— Đúng là phong tư của một vị tiểu ni cô! Ta chỉ 
sợ, lộng giả thành chân, mai này Công chúa đòi 
đi tu thật thì... 

Ếch bỏ lửng câu nói, công chúa tò mò hỏi tới: 

— Thì sao? 

— Thì... có lẽ... không... ổn lắm đâu! 

— Tại sao thế?! (ngạc nhiên, công chúa hỏi) 

— Vì... có người... chưa muốn Công chúa... đi 
tu... 

- Ai thế? 

Ếch trách khẽ: 

— Công chúa vẫn chưa nhận ra điều ấy sao? Đôi 
lúc, ta cảm thấy Công chúa thật... vô tình. Chẳng 
thèm để ý gì cả! 

Công chúa thấy nóng bừng mặt khi nghe lời 
tỏ tình rất kín đáo của Ếch. Lần này, để che bớt 
nỗi thẹn, nàng vội chắp hai tay trên ngực, thong 
thả đáp: 

— A Di Đà Phật! Xin tín chủ giữ gìn lời nói cho. 
Tiểu ni chỉ là người sơ cơ mới bước vào cửa Phật, 
trong tương lai còn phải thỉnh ý và cần sự giúp đỡ 
của tín chủ rất nhiều! 


76 (ông cfuiq« Ctuft “Khôi 


Ếch nghe công chúa nói vậy chỉ im lặng và khe 
khẽ thở dài... 


co + 


ì sợ bị nhận diện nên họ tránh những con 

đường lớn, và mải miết đi xuôi về phương 
bắc. Đi khoảng mươi ngày đường thì đến đầu 
nguồn một con sông lớn. Hai bên bờ đầy đá ngầm. 
Phía bên tả là một cánh rừng thưa. Nơi đây, dân 
cư sống thưa thớt, vì không có dịch vụ nào đem lại 
lợi tức. Đất đai thì khô cằn, sỏi đá. Xa xa, có một 
vài người ngồi câu cá. 

Họ đi thêm một quãng ngắn thì thấy đằng xa 
xuất hiện một vị sư đầu cạo nhẵn thín, đôi lông 
mày rậm, bạc trắng, phủ gần hết cặp mắt loang 
loáng sáng như sao. Sư khoác trên người một chếc 
y đỏ đã bạc màu với cánh tay phải để trần. Nhìn 
kỹ mới biết sư đang ngồi ven sông câu cá, bên 
cạnh là một nồi nước sôi lớn. Hành vi của sư kể 
cũng lạ. Sư ngồi yên lặng, và cứ hễ câu được con cá 
nào thì nhúng vào nồi nước sôi gần đó, luộc chín, 
tuốt lấy xương cá, rồi bỏ vào miệng nuốt chứng. 


Công chúa đến gần, lạ lùng nhìn, ngắm. Nàng 
đứng đó gần cả một trống canh nhưng nhà sư thì 
cứ chăm chú làm công việc của mình. Để ý kỹ, 
công chúa nghe sư đang tụng chú, câu chú rất dài 


oà 20oàug tử ch: rữi 


và khó nhớ, nên nàng chỉ nghe thành một chuỗi 
âm thanh dính nhau phát ra từ hai bờ môi đang 
mấp máy... 

Tò mò quá, không ngừng được, công chúa cất 
tiếng hỏi: 

— Đại sư... Đã là người tu hành, sao đại sư lại 
phạm giới sát? 

Vừa đúng lúc, chiếc cần câu lay động. Sư giựt 
ngược chiếc cần. Một con cá mắc câu đang quằn 
quại, vùng vẫy. Sư thong thả gỡ nó ra khỏi lưỡi 
câu, miệng vẫn niệm chú liên miên, rồi lại nhúng 
cá vào nồi nước sôi... Bất nhẫn quá, công chúa kêu 
lân: 

— Đã sát sinh, ăn mặn rồi mà lại còn giả nhân, 
giả nghĩa tụng chú cho nó làm gì? 

Lúc bấy giờ, sư mới ngước lên nhìn Công chúa, 
thong thả đáp: 

— A Di Đà Phật! Xin tín chủ giữ gìn lời nói 
trước khi bị khẩu nghiệp. Cả đời bần tăng đây tu 
hành, không hề có một niệm ác làm cho chúng 
sanh khổ. Huống chi đưa đến hành động. Đây chỉ 
là một phương tiện thiện xảo để độ sanh thôi... 

Nói rồi, sư phun ra một ít thịt cá còn giắt trong 
kẽ răng. Kỳ diệu thay, con cá ban nãy hiện lại 
nguyên hình, tung tăng bơi lội dưới dòng... 

Cả Ếch và Công Chúa đều “Ồ “ lên một tiếng 
lớn... 


78 (ông cfuiq« Ctuft “Khôi 


Còn đang ngạc nhiên. Công chúa đứng ngẩn 
ra chưa biết nói gì, thì bỗng thấy sư đứng dậy, 
quăng cần câu ra giữa sông, chiếc cần biến thành 
một chiếc câu bắc từ bờ bên này sang bờ bên kia, 
rồi sư vung chân đổ tung nồi nước sôi xuống dòng 
sông. Trong bình bỗng túa ra một đàn cá xương 
nhỏ, mình mỏng manh, loang loáng như dát bạc, 
đang tung mình nhảy ngược dòng nước bơi về đầu 
nguôn. Sư thoăn thoắt bước lên chiếc cầu, chẳng 
mấy chốc đã mất dạng ở giữa dòng. 

Ếch kêu lên: 

— Cá tích... cá tích! 

— Cá tích là gì hở Ếch (Công chúa ngạc nhiên 
hỏi) 

— Trong kinh Phật kể rằng, đó là một loài cá 
thân nhỏ, nghiệp nhẹ, ưa bơi ngược dòng sông 
Sinh-Tử trở về bến Giác. Bình sinh, chưa ai thấy 
loài cá này bao giờ. Hôm nay, chúng ta có cơ duyên 
nhìn được tận mắt loài này... Ta đoán, có lẽ, đó là 
những con cá mà nhà sư vừa nuốt vào trong bụng, 
do vì tắm được dòng tâm thức thanh tịnh của Ngài 
mà rửa sạch được tất cả các ác nghiệp, nên đầu 
thai thành con cá tích, bơi ngược giòng trở để trở 
về bến Giác đấy! 

— Ôi chao! — công chúa kêu lên - Nhưng vị sư 
này tu theo kiểu gì mà có vẻ đây bí ẩn và nhiều 
thần thông đến thế? 


ch trầm ngâm một lúc rồi nói: 


oà 20oàug tử ch: 79 


— Trong Phật pháp có rất nhiều lối tu riêng 
biệt. Tùy theo căn cơ của mỗi người mà tu mỗi 
khác. Vì chúng sanh có tám vạn bốn ngàn phiền 
não khổ đau, thì Phật pháp cũng có tám vạn bốn 
ngàn phương tiện thiện xảo để độ sanh. Nhưng 
cuối cùng cũng chỉ đến một mục đích duy nhất là 
đưa chúng sanh đến được bờ Giác mà thôi. Dựa 
trên hành vi và lối phục sức thì có lẽ vị này tu 
theo Mật tông. Đã tu hành thuần thục về lục độ 
(bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tỉnh tấn, thiền định 
và trí huệ), đã đắc được khá nhiều thần thông, đã 
bắt đầu bước chân vào con đường Bồ Tát Đạo, có 
được tâm Bồ Đề và trí huệ về “Tánh Không” khá 
vững vàng. 

— Mật chú ư? (công chúa kêu lên) Trời ơi! Lối 
niệm chú, bùa ngải chỉ ưa hại chết người! 


- Công chúa lầm rồi... Con đường tu Mật là 
con đường “tối thượng thừa” của chư Phật. Bất 
cứ một hành giả nào (quyết tâm tu cầu giải thoát) 
và có tâm Bồ Đề muốn cứu độ chúng sanh, dù là 
Tiểu thừa hay Đại Thừa v.v... đoạn đường chông 
gai cuối cùng đưa đến giải thoát cũng phải vào tu 
Mật. 


— Thật vậy sao? Ngạc nhiên, công chúa hỏi. 


— Phải. Nhưng rất tiếc, thời này là thời mạt 
pháp. Căn cơ của chúng sanh kém cỏi, phước mỏng, 
nghiệp dày. Tu hành để có được một chút tâm hồn 


80 (ông cfuiq« Ctuft “Khôi 


bình an cũng đã là khó, đừng nói đến chuyện tu 
theo Tiểu hay Đại thừa, huống chi mơ đến tu Mật. 
Dĩ nhiên, ngoại trừ những vị chân tu, mà những vị 
này xuất hiện trong đời thì thực là ít ỏi, như đóa 
hoa vô ưu, ngàn năm mới nở một lần.” 


— Nhưng Mật tông có phải là lối tu theo bùa 
ngải không?” 

- Không. Phần đông chúng ta, cứ hễ nói đến 
Mật tông, trong đầu óc đơn giản nghĩ ngay rằng 
đó là một lối tu theo bùa ngải, với một chút quyền 
năng có thể sai khiến được quỷ thần làm những 
gì mình muốn, nhưng bùa ngải là một lối tu luyện 
khác hẳn với Mật tông của Phật giáo Đại thừa. 
Theo truyền thuyết ngoại sử của Tây Tạng thì đức 
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã đích thân truyền dạy 
Mật tông. Sau khi ngài thành đạo, đã truyền dạy 
hiển giáo tại núi Linh Thứu, đồng thời ngài phân 
thân về vùng Nam Ân để truyền dạy Mật giáo. 
Nhưng vì là mật truyền nên không ghi lại trong 
lịch sử truyền thống. Sau thời đức Thích Ca Mâu 
Ni, Mật tông được truyền bá khắp nơi, lan qua 
vùng Đông Nam Á. Vì vậy, Mật tông được biết có 
hai nhánh: Mật tông Tây Tạng được gọi là Tạng 
Mật và Mật tông Đông Nam Á được gọi là Đông 
Mật. Trong khi Tạng Mật chủ về quán tưởng du 
già thì Đông Mật chuyên trì chú Chuẩn Đề.! Bùa 


'Trích từ Tổng Quan về Mật Tông của Không Quán. 


oà 20oàug tử eh: 81 


ngải có thể có nguồn gốc từ thời xa xưa, cũng được 
phát xuất từ Mật tông, nhưng vì có những hành 
giả tu hành, đắc được một ít thần thông rồi cho là 
đủ, hoặc gấp gáp, mong cầu, nên đi qua một ngã 
rẽ, chuyên nghiên cứu về các loại ngải, tụng một 
vài câu chú cùng ấn quyết với một mục đích riêng 
tư. Tu luyện lâu ngày cũng có được một kết quả 
kha khá là có thể sai khiến được quỷ thần hay 
có một quyền lực nào đó. Lâu dần, trở thành một 
phương pháp tu luyện chắp vá của những phái tà 
ma, ngoại đạo. Lối tu luyện này đôi khi cũng lắm 
chông gai và đầy hệ lụy, vì có rất nhiều trường 
hợp hành giả cũng bị chính ngải và các quỷ thần 
vật chết. Không những uổng phí một đời mà còn 
phương hại đến giới thân, huệ mạng của mình 
trong nhiều đời, nhiều kiếp nữa... 

— Thật vậy sao? Nhưng nghe nói, tu theo 
Mật tông rất khó vì dễ bị đi lạc đường, có đúng 
không? 


— Đúng! Hành trình đi vào Mật của Phật giáo 
đại thừa là cả một hành trình đầy chông gai, chỉ 
dành cho những người có căn cơ “TÔI THƯỢNG 
THỪA” mà thôi. Thân, tâm của các ngài phải thật 
thanh tịnh, điều kiện quan trọng nhất cần phải có 
là một tâm Bồ Đề vững chắc — chỉ mong xả thân 
để cầu an vui cho kẻ khác —- đó là một thứ “pháp 
khí” ắt có và đủ để làm bàn đạp vững vàng trong 


82 (ông cfui« Ctuft “Khôi 


công cuộc dấn thân tu tập. Các ngài đã từng phải 
kinh qua đủ các giới luật của Tiểu thừa, chuyển 
dần sang Đại thừa, đi trên con đường Bồ Tát đạo 
trong nhiều vô lượng kiếp, rồi bắt đầu bước vào 
Mật thừa, có được tâm Bồ Đề rộng lớn và trực 
nhận về Tánh Không... 

Công chúa nói với một giọng e đè: 

- Nếu theo như Ếch nói thì một hành giả tu 
theo Mật tông chắc đã nhiều đời nhiều kiếp đã 
từng tu hành, tâm thức đã chín muồổi mới có thể 
vào Mật được... 


- Đúng vậy! Chúng ta vì nghiệp dày, phước 
mỏng, chỉ nên ôm lấy câu niệm Phật cầu vãng 
sanh để chuẩn bị cho những kiếp tu hành về sau. 
(Ngừng một lúc, Ếch tiếp) Muốn tìm hiểu ngọn 
ngành, cần phải thân chứng và tâm chứng mới 
mong hiểu được ít phần. Ngoài ra, chỉ là những lời 
nói suông, một sự hiểu biết rất hời hợt trên bình 
diện tâm thức mà thôi. Đây cũng là những hiểu 
biết rất nông cạn của ta về Mật tông trong Phật 
giáo Đại thừa, dĩ nhiên cũng còn rất nhiều thiếu 
sót. Nói cho công chúa nghe qua, nếu có gì sai trái 
ta cũng xin chân thành sám hối về tội vọng ngữ. 
Mục đích không ngoài việc muốn công chúa có 
một cái nhìn đúng đắn về Mật tông mà thôi. 

Công chúa bàng hoàng khi nghe những lời Ếch 
nói. Nàng rất ngạc nhiên về kiến thức phong phú 


oà 20oàug tử ch: 83 


của Ếch. Nàng phóng tầm mắt nhìn ra dòng sông 
lấp lánh, chiếc cầu đã mờ nhòa biến mất. Đàn cá 
tích (tựa như trong giấc mộng) chập chùng tan 
biến vào ánh sáng ban mai. 


Chương 9: Làng đánh cá 


ừ khi gặp nhà sư áo đỏ, Công chúa đâm 
ữ. ít nói. Nàng thường hay mơ màng nghĩ 
đến con đường tu đầy chông gai, đạo hạnh, khó có 
người vượt qua nổi, rồi đâm ra tiếc rẻ, sao chỉ có 
cơ duyên quá ít ỏi khi gặp được Ngài? 

Họ vẫn đi xuôi theo dòng sông, nhánh sông 
càng ngày càng mở rộng, có những khúc, mặt nước 
trải rộng mênh mang, đứng ở bờ bên này không 
còn nhìn thấy bờ bên kia đâu nữa... 

Từ khi Công chúa cải trang thành ni cô, đi đến 
đâu có chùa chiền nàng đều ghé qua xin trọ đêm. 
Ngoại trừ những nơi không có thì nàng mới vào 
quán trọ. Phần đông dân chúng rất quý trọng chư 
tăng, ni, nên dừng chân nơi nào nàng cũng đều 
được đối xử một cách rất đặc biệt... 

Vào một buổi chiều... 

Họ dừng lại một quán trọ ven sông. Nơi đây, 
dân cư sống bằng nghề đánh cá. Chỉ có một vài 
hàng quán mọc lên làm nơi nghỉ chân cho khách 


84 (ông cfuiq« Ctuft “Khôi 


thập phương. Đời sống ở đây thật nghèo nàn, đơn 
sơ và bình dị. Khung cảnh thật tiêu điều, đời sống 
chậm đến độ công chúa có cảm tưởng đó là một đời 
sống chết. Đâu đây, xơ xác một vài con chó chạy 
loăng quăng. Chỉ có nắng là hăng hái đổ xuống 
mọi nơi. Nắng chang chang, hừng hực, hắt xuống 
ngôi làng một sức nóng khủng khiếp. Không khí 
khô khan, buồn bã, cô đơn... 


Đáng hôm sau, công chúa hỏi lão chủ quán: 


— Bao trong làng vắng vẻ thế? Dân chúng đi 
đâu hết rồi? 

— Chắc ni cô là người phương xa nên không biết. 
Phần đông dân trong làng sống về nghề đánh cá. 
Nơi có nhiều cá là ở biển hồ, cách đây khoảng ba 
ngày đường thuyền. Họ lập thành một “làng đánh 
cá” trên sông, ăn, uống, ngủ nghỉ, sinh con v.v... 
Nếu ni cô muốn ghé thăm làng, ta sẽ chuẩn bị một 
chiếc thuyền, sẽ có người đưa ni cô đi. 

Công chúa hoan hỷ: 

— Được! Xin lão làm giúp. Ta cũng thực sự muốn 
ghé thăm cho biết... 

Chỉ cần khoảng nửa giờ sau là đã có chiếc ghe 
bầu đậu sẵn ngoài bến. Công chúa và Ếch lên ghe. 
Tuy gọi là chiếc ghe bầu, nhưng thực ra đó là một 
chiếc thuyền nhỏ. Hình như chiếc thuyền này chỉ 
dùng để chở khách thập phương, nên tất cả trên 


oà 20oàug tử ch: 85 


ghe đều chuẩn bị sẵn mọi thứ không thiếu thức 
gì, từ đồ ăn, nước uống và những vật dụng cần 
thiết... 

Người lái ghe là một ông lão đội một chiếc 
nón lá sụp xuống mặt. Lão đưa cho công chúa một 
chiếc nón và bảo: 

- Ở đây nắng rất gắt, xin ni cô dùng tạm chiếc 
nón lá này, nếu không có thể sẽ bị bỏng sau vài 
ngày dang nắng đấy! 

— Cảm ơn lão. Lão thật chu đáo quá! 

— Tên tôi là Nhị. (lão tâm sự) Thực ra, tôi cũng 
có một cái tên đàng hoàng đấy, nhưng vì đứng thứ 
hai trong gia đình, mọi người đều gọi thế, riết rồi 
quên hẳn cái tên thật của mình... 

— Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây? Công chúa 
hỏi. 

— Làng đánh cá cách đây khoảng hơn ba ngày 
đi bằng thuyền, nằm ở giữa biển hô. Vì hồ này 
rất lớn nên gọi là “biển”. Nơi biển hồ này, cá tụ 
tập rất nhiều, không có sóng lớn, nên dân đánh 
cá thường tụ nhau thành từng nhóm sống trên 
những ghe bầu lênh đênh trên sóng nước. Dân 
chúng sống theo chùm và cũng có người trưởng 
đoàn. Thỉnh thoảng trong những dịp lễ lớn, họ 
cũng ghé vào bờ. 

bé 


86 (ông cfuiq« Ctuft “Khôi 


Đêm hôm đó, Công chúa nằm dài trên boong 
thuyền nhìn lên một màn trời đen thẫm đây sao 
lấp lánh, nghe tiếng sóng nước vỗ bập bềnh nhè 
nhẹ vào mạn thuyền. Nàng dùng tay gối đầu, 
còn Ếch thì nằm phục trên ngực đối mặt với công 
chúa. Cả hai hân hoan hít thở không khí trong 
lành của biển hô. Éch bảo: 

- Ngày xưa, hồi ta còn bé tí. Một lần cũng 
được người vú nuôi đưa ta ra vườn chơi dưới đêm 
đầy trăng sao thế này. Lúc ấy, ta ngạc nhiên và 
hỏi, “Vú ạ, tại sao lại có mấy ông sao trên trời 
thế?”. Người vú già cười xuể xòa kể cho ta nghe 
câu chuyện “Sự tích của mấy vì sao”. Công chúa đã 
nghe câu chuyện ấy chưa nhỉ? 

— Chuyện kể ra sao? 

- Chuyện kể rằng: Có một nàng công chúa 
xinh đẹp bị bà phù thủy ghen tức nét đẹp của 
nàng, nên đã bắt cóc, nhốt nàng trong một hang 
động lớn, được canh giữ bởi một con quái vật ngàn 
mắt. Công chúa buồn lắm, lúc nào cũng đứng ở cửa 
hang hát lên những lời ca buồn bã. Vua cha yết 
bảng, ai cứu được công chúa về sẽ gả Công chúa 
cho người ấy. Dĩ nhiên, biết bao nhiêu người đi, 
nhưng không có mấy người trở về. Tất cả đều bị 
con quái vật ăn mất. Vì nó có tới ngàn mắt, khi 
nó ngủ, thì chỉ có năm mươi mắt ngủ thôi, còn lại 
950 mắt kia thức để canh giữ công chúa... 


oà 20oàug tử ch: 87 


Một hôm, có một chàng hoàng tử ở nước láng 
giềng đến xin đi giết quái vật. Chàng có một cây 
kiếm thần và một sức mạnh vô song... Sau bao 
nhiêu chật vật, khổ đau. Cuối cùng hoàng tử cũng 
giết được con quái vật và giải thoát cho công chúa. 
Sau đó, hoàng tử lấy 1000 mắt của con quái vật 
gắn lên bầu trời đen thẫm làm đèn dẫn đường cho 
những kẻ đi đêm. Từ đó mới sinh ra các vì saol 

Công chúa cười, cắt ngang: 

— Những câu chuyện cổ tích, thần thoại đó ta 
đã nghe qua rồi. Nhưng... vô lý lắm cơ, ta không 
tin nữa đâu. Cái đó chỉ để kể cho con nít nghe 
thôi! Bây giờ ta đã lớn, mà khi đã là “người lớn” 
thì không còn tin những chuyện cổ tích đó nữa... 

Ếch mỉm cười trêu: 

— Nghe chừng công chúa muốn làm “người lớn” 
lắm nhỉ? Ừ, cũng nên làm người lớn cho biết, vì 
người lớn có nhiều thú vui khác thích hơn... 

— Là thú vui gì thế? (Công chúa hớn hở hỏi) 

— Là... hi...hi...hi... Thế công chúa đã biết một 
nguồn vui là sự Thương-Nhớ_-Nhau chưa? Đó cũng 
là một niềm vui của “người lớn” đấy! 

Công chúa đỏ mặt, kêu lên: 

- Bo ơi! Ếch lại cợt nhả với ta nữa rồi! Ta 
không thèm chơi với Ếch nữa! 

Nói rồi, nàng xoay lưng, vất Ếch qua một bên, 
tiếng Êch léo nhéo bên cạnh: 


88 (ông cfuiqa Ctuft “Khôi 


— Đao công chúa độc tài quá vậy? Hỏi ta thì ta 
nói, nói xong lại đòi nghỉ chơi? Đúng là con gái, 
tâm thức lắt léo chẳng biết đâu mà lường! 

Công chúa cười khúc khích, trêu thêm: 

— Ta là vậy đó! Tức hông? (rồi toét miệng cười, 
ngồi bó gối nhìn Ếch) À, người lớn có trò “giận 
nhau” không vậy? 

Ếch suy nghĩ một chút rồi bảo: 

— Hình như là có, nhưng không gọi là “giận 
nhau”, mà cái đó gọi là “nhõng nhẽo” đó! Ha... 
ha... ha... Ta trộm nghĩ, công chúa đang chơi trò... 
nhõng nhẽão với tal 

Công chúa vỗ tay đôm đốp: 

- Vậy ta là “người lớn” rôi. Từ giờ về sau Ếch 
không được bắt nạt ta nữa nhé! 

— Dĩ nhiên. Ta chẳng bắt nạt công chúa bao 
giờ... Nhưng vì ta luôn luôn nói “sự thật”, nên đôi 
khi làm cho công chúa thẹn, lại đổ cho ta là bắt 
nạt! 

Công chúa ngúng nguẩy, ngắt ngang: 

- Thôi, không nói chuyện với Ếch nữa... Đợi lớn 
lên, ta đi học làm luật sư, sẽ về cãi lý với Êch! 

Nói rồi, nàng đứng dậy, bỏ đi long tong. Tiếng 
Ếch léo nhéo phía sau: 

— Công chúa... công chúa đi đâu đấy! 

— Thì đi ngủ chứ đi đâu? Khuya rồi! 


oà 20oàug tử ch: 89 

Tiếng Ếch buôn bã: 

— Lại kiếm chuyện nữa rồi! (lầm bầm) Con gái 
hình như sinh ra đời chỉ để làm cho con trai khổ 
mãi thôi! 

— Ngủ ngon..... 

c@c 


Đúng như lão Nhị nói, thuyền đi khoảng độ 
hơn một ngày trời thì bắt đầu vào khu vực của hồ. 
Phải mất thêm hai ngày nữa thì thuyền mới bắt 
đầu vào khu vực của làng. Nơi đây mênh mông 
một khoảng sông nước bao la, nhìn ngút mắt cũng 
không thấy được bến bờ. Xa xa, thấp thoáng có 
khoảng độ trên dưới 50 ghe bầu đánh cá tụ lại 
nhấp nhô, chòng chành trên mặt hồ. Nhìn xa, 
giống như đám lục bình đang trôi. Lúc đó vào 
khoảng gần giờ Thìn, nắng vẫn còn non nên trên 
mặt nước nhìn thấy lấp loáng như ngàn mảnh 
ngọc vỡ chiếu rực rỡ. 


Lão Nhị thoăn thoắt cho thuyền ghé vào một 
chiếc thuyền khá lớn, hình như lão đã làm nhiệm 
vụ này nhiều lần nên không còn cảm thấy bỡ ngỡ 
nữa. Vừa cặp áp vào mạn thuyển, lão vừa giải 
thích: 

— Đây là chiếc thuyền chính, họ dùng làm nhà 
thờ và trường học cho trẻ em. Ta lên thăm một 
chuyến nhé? 


90 (ông cfuiq« Ctuft “Khôi 


Nói rồi, lão lấy một miếng ván to bản, bắc từ 
chiếc thuyền này qua chiếc thuyền bên cạnh. 


— Được... Công chúa vừa nói, vừa dứng dậy 
chuẩn bị bước sang thuyền bên cạnh 


Đó là một chiếc ghe bầu khá lớn, ngăn ra ba 
khoang. Khoang chính giữa khá rộng, sắp đặt như 
một lớp học, có bảng đen và có những bàn học cho 
trẻ con. Khoang bên cạnh dùng làm nhà Nguyện, 
cũng có những hàng ghế dài, và một bệ thờ, trên 
có hình một cây Thánh giá với Chúa bị đóng đinh 
trên đó. Còn khoang cuối, nhỏ hơn, thì dùng làm 
nơi chứa những đồ lặt vặt... Nói chung, tất cả đều 
rất đơn sơ, mộc mạc.... Trên thuyền chỉ có một 
ông già đang lúi húi vá lại những lưới đánh cá bị 
thủng. Ông lão ngước lên nhìn khách mới đến, 
khuôn mặt chợt tươi lên khi nhận ra lão Nhị. Chưa 
kịp lên tiếng, lão Nhị đã chào hỏi trước: 

- Ông Nụ có khoẻ không? Dạo này sao rồi? 
Trong làng có gì lạ? (đổi giọng) Hôm nay, có vị ni 
cô muốn đến thăm, ta đưa nàng đến cho biết làng 
của lão đây. 

Lão Nụ buông chiếc lưới cá xuống, khuôn mặt 
nhăn nheo ươm lên một nụ cười. Đôi mắt long 
lanh đầy niềm vui: 

- Chào ni cô, đây là lần đầu tiên làng này 
mới có một vị tiểu ni cô ghé qua. (Ông cuống quýt 
nhìn quanh như tìm kiếm rồi tặc lưỡi). Chúng tôi 


oà 20oàug tử ch: 91 


không có ghế ngồi đàng hoàng, ngoại trừ phải vào 
nhà Nguyện hoặc phòng học. Xin ni cô cứ ngồi đại 
xuống đám dây thừng kia vậy! 

Công chúa chắp hai tay trên ngực như một búp 
sen: 

— A Di Đà Phật! Xin lão cứ tự nhiên, cháu ngồi 
đâu cũng được mà... 

Chuyện vãn khoảng một lúc thì công chúa biết 
được sự sinh hoạt của làng. Vì họ phải đi theo dòng 
cá, nên đời sống của họ lúc nào cũng lênh đênh 
trên sông nước, ít khi vào đất liền. Hàng tháng, 
có một cha xứ chèo thuyền ghé qua để giảng đạo, 
làm lễ, và thường hay có một số dân buôn bán từ 
đất liền đem những thực phẩm cần thiết ra trao 
đổi. Ho cũng có “trường học” cho trẻ em do một cô 
giáo trẻ phụ trách, lớp học chỉ khoảng bốn tiếng 
cho mỗi ngày vào buổi sáng. Tiền học trả theo 
một giá cả rất khiêm nhường, tượng trưng, tùy 
theo khả năng của từng gia đình. Nói cho cùng, 
phần đông, những người làm việc như vậy đều 
làm với một tâm thiện nguyện, muốn giúp đỡ, tiền 
công chỉ để trả chi phí cho một đời sống tối thiểu 
cần thiết mà thôi... 

Đang chuyện vãn thì bỗng nghe lao xao tiếng 
cười nói của một đám trẻ. Phóng tầm mắt nhìn ra 
dòng sông, hóa ra đó là một chiếc ghe bầu nhỏ, 
trên có khoảng 7, 8 đứa trẻ con mình trần trùi 


92 (ông cfuiqa Ctuft “Khôi 


trụi, chúng đều cùng có một màu da đen bóng, 
đang nắm tay nhau, quây chung quanh một thiếu 
nữ và hát lên những bài dân ca trẻ thơ rất trong 
sáng... 

Ghe vừa cặp thuyền, lũ trẻ buông tay, nhảy 
ào lên thuyền công chúa đang đứng, chiếc thuyền 
chòng chành vì bị động, công chúa vội bám lấy 
thành thuyền, nhưng cặp mắt không rời người 
thiếu nữ... Nàng trông rất trẻ, tươi mát như thiên 
thần. Nàng có một nụ cười rạng rỡ, trong sáng, 
sống mũi thẳng, cặp mắt long lanh như sẵn sàng 
chia sẻ những niềm vui. Nàng khoác trên người 
một chiếc áo cánh trắng, nhìn xa cứ ngỡ như một 
loài chim biển với đôi cánh trắng chao nghiêng... 

Thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy thoắt lên mạn 
thuyền, đảo mắt một vòng và dừng lại phía công 
chúa. Lão Nụ vội vã giới thiệu: 

— Cô giáo hôm nay thật có duyên được yết kiến 
với vị tiểu ni cô đây, thật hay quá. (Ông quay sang 
công chúa giới thiệu) Đây là Như Ngọc, cô giáo 
mới từ đất liền tình nguyện đến dạy học cho đám 
trẻ trong làng đã được non tháng nay (tặc lưỡi). 
Thật ra, một đời sống lênh đênh trên sông nước 
thế này, chúng tôi cũng khó kiếm được một vị nào 
tình nguyện làm những chuyện như vậy. Các cô 
giáo, thầy giáo trước, chẳng ai làm được quá một 
tuần. Hy vọng, cô Như Ngọc sẽ ở lại đây lâu dài 
hơn... 


oà 20oàug tử ch: 93 


Thiếu nữ nhẹ nhàng nói: 

— Ông Nụ thật khéo lo xa. Cháu đã nguyện là 
sẽ ở đây cho đến khi không còn ai cần đến cháu 
nữa... 

Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng kiên quyết. Công 
chúa nghe qua thấy lòng nảy sinh niềm kính phục. 
Cô giáo Như Ngọc cũng bắt chước thái độ của một 
vị ni, chắp tay trước ngực như một búp sen, cúi 
chào công chúa, rồi với thái độ khiêm cung lễ 
phép vừa phải, nàng xin phép được ra với bầy trẻ 
để bắt đầu cho một buổi học... 

Lão Nhị đưa Công chúa trở về thuyễn, rồi nói: 

— Bây giờ vẫn còn sớm, nếu ni cô còn muốn đi 
thăm một vài người trong làng, ta sẽ sẵn sàng đưa 
cô đi. 

— Xin phiền lão thêm ít nữa. Ta muốn ghé qua 
và tiếp xúc thêm một vài người dân trong làng... 

— Được, vậy ta đi thôi! 

Công chúa xuống thuyền. Hình ảnh cô giáo trẻ 
vẫn bám chặt vào tâm thức nàng. Tự hỏi, làm thế 
nào để một người con gái, đầy tuổi xuân, xinh tươi 
lại có thể hy sinh cả đời mình cho một cuộc sống 
buồn tẻ đến thế được? Nhìn người rồi ngẫm đến 
ta, công chúa thấy đời sống mình thật ích kỷ, vô 
nghĩa hết sức. Nàng bỗng cảm thấy hổ thẹn khi 
nhìn xuống chiếc áo mình đang mang, chiếc áo 


94 (ông cfuiq Ctuft “Khôi 


của một vị ni, nói lên một đời sống đạo hạnh, vị 
tha và tận tụy vì kẻ khác. Nhưng nàng đã làm 
được gì? Chẳng được gì cả! Ôi... ôi... ta quả thật 
đáng trách! 

Tiếng lão Nhị đánh tan đi những tư tưởng luẩn 
quẩn tự trách của Công chúa: 

— Ta đến thăm “ngôi nhà” này nhé... 

Thuyền của công chúa đậu lại gần với một chiếc 
ghe bầu cũ kỹ. Trên có người đàn bà và ba đứa con 
thơ. Tất cả đều có một làn da sạm nắng. Lúc đó đã 
gần đúng ngọ. Người đàn bà đang lúi húi nấu cơm. 
Nhìn qua, bữa cơm rất đạm bạc, chỉ có một nồi 
cơm trắng, một con cá chiên tươi và một chút chao 
tương. Thấy có khách ghé thăm, người đàn bà vội 
vã quẹt hai bàn tay vào cái váy đen nhàu nát đã 
bạc màu. Công chúa nhìn mụ ái ngại, không biết 
cái váy của mụ có dơ hơn đôi tay mụ không. Tuy 
vậy, người đàn bà rất hiếu khách, mụ ra đứng tận 
ngoài khoang đón khách. 

— Chào bà, (công chúa lên tiếng trước) tôi là 
khách phương xa muốn ghé thăm. Hy vọng không 
làm phiền bà. 

— Không, không... (người đàn bà xua tay lia 
lịa) không phiền gì đâu. Chúng tôi sống trên sông 
nước thế này cũng rất nhớ đất liền, nên thỉnh 
thoảng khi có người tới thăm, chúng tôi rất thích. 
Nếu ni cô không ngại, xin ở lại dùng cơm trưa 
được chăng? Chồng tôi cũng sắp về tới giờ. 


cà 26oàng tử «ft 9ð 

Công chúa vội xua tay từ chối: 

— Không, không... chúng tôi chỉ ghé thăm một 
chút rồi đi ngay... 

Nhìn “ngôi nhà” với ba mẹ con đang ở, công 
chúa thực sự ái ngại cho sự bần cùng, cơ cực của 
dân trong làng. Nàng cảm thấy lòng mình dấy 
lên một nỗi buồn bã lạ thường, nhất là sự bất lực 
không thể làm gì khá hơn cho đời sống họ. Sự 
buồn bã mãnh liệt đến độ nàng chỉ muốn khóc. 
Công chúa nhìn người đàn bà, dè dặt hỏi: 

— Bà ở đây có cảm thấy vui thích không? Bà có 
hài lòng với đời sống hiện tại không? Nếu có được 
một điều ước thì bà sẽ ước điều gì? 

Công chúa hỏi một loạt, người đàn bà ngơ ngác 
nhìn công chúa một giây. Đôi môi thâm đen không 
son phấn, khuôn mặt hơi tẻ vì đôi lông mày quá 
thưa, quần áo xốc xếch bạc màu. Người đàn bà nở 
trên môi một nụ cười mộc mạc: 

— Ni cô hỏi thì thực tôi cũng chẳng biết trả lời 
sao cho thỏa. Chúng tôi đã sống thế này từ đời cha 
ông rồi, chẳng biết được một đời sống nào khác 
để so sánh là thích cái này hơn hay cái kia kém. 
Thỉnh thoảng có được vào đất liền, cũng cảm thấy 
thích đấy... Nhưng hình như lại không thấy hợp, 
nên lại trở về với sông nước. 

Nghe người đàn bà nói thế. Công chúa chỉ biết 
1m lặng, ngậm ngùi... 


96 (ông cfui« Ctuft “Khôi 


Từ đó cho đến khi về bờ, công chúa không nói 
thêm lời nào nữa, nàng cứ nghĩ đến đời sống cơ 
cực của người dân trên thuyền (mà không biết 
mình đang cơ cực). Đến sự chịu đựng rất kiên trì 
với những thiên tai, bệnh hoạn v.v... Đến việc 
làm bất vụ lợi và không giới hạn của cô giáo trẻ, 
đến tuổi già còm cõi của lão Nụ v.v... Lòng nàng 
dấy lên một tình thương vô cùng tận, cùng lúc 
cảm thấy mình thật bé nhỏ, chẳng làm được một 
chút gì so với những việc thiện nguyện của những 
người bình thường khác đã và đang làm. Càng 
nghĩ, công chúa càng thấy buồn bã, nước mắt cứ 
tuôn như mưa... 


Chương 10: Công chúa đại náo bến sông 


áng hôm sau, Ếch choàng thức dậy, thấy 
công chúa đang ngồi trên giường xếp lại bộ 
áo lam, đôi mắt vẫn còn sưng vì trận khóc hôm 
trước, khuôn mặt nghiêng nghiêng, buôn buồn. 
Nàng mặc lại trên người bộ áo hán tử hôm nào. 
Ngạc nhiên, Ếch hỏi: 
— Ô hay... sao công chúa lại không mặc đô ni 
cô nữa? 
— Ta nghĩ không nên. Vì tuy “chiếc áo không 
làm nên thây tu”, nhưng ít ra nó cũng mang một 


oà 20oàug tử ch: 97 


ý nghĩa linh thiêng của nó. Một người khoác lên 
chiếc áo này, thì ít nhiều gì cũng đã nhận giới 
của một vị Đạo Sư, và tu hành theo những giới 
luật của họ. Còn ta, một kẻ chưa thọ một giới cấm 
nào, nhẫn đến cả năm giới cấm của một cư sĩ tại 
gia cũng không có. Nay ngang nhiên khoác chiếc 
áo này, thọ sự cúng thí của các tín chủ thì thực... 
không ổn chút nào. Đối với ta, dù là một chiếc áo 
lam, nhưng cũng mang nhiều ý nghĩa của nó. Ta 
cảm thấy mình chưa xứng đáng để mặc chiếc áo 
này... : 

Nghe công chúa nói vậy, Êch im lặng một lúc 
rồi thong thả nói: 

— Công chúa nói vậy cũng phải. Ta cũng không 
dám ép... Trở lại thành hán tử có lẽ vui hơn. Công 
chúa sẽ không còn bị lấn cấn bởi ý nghĩa của chiếc 
áo tu hành ấy... 

Công chúa đã xếp xong chiếc áo lam, để ngay 
ngắn trên giường, kèm thêm vài nén bạc. Lúc đó, 
trời còn rất sớm, sương vẫn còn đọng trên các tàn 
lá. Thành phố yên lặng như một thành phố chết. 
Nàng để vài vật dụng cần thiết vào trong một tay 
quải rồi cùng Ếch rời quán trọ... 

Họ đi mải miết dọc theo dòng. Ngày đi, đêm 
nghỉ. Khoảng chừng mươi ngày đường thì đến một 
nơi rất trù phú... 

Đó là một thành phố lớn nằm ngay ven sông. 
Dân cư đông đúc, hàng quán dựng đầy. Nơi nơi, 


98 (ông cfuiq« Ctuft “Khôi 


mọi chốn, người nô nức qua lại như mắc cửi. Công 
chúa và Éch nhập vào dòng đời xuôi chảy đó, lang 
thang trên từng con đường, trên từng khoảng sông 
rộng.... 

Về đêm, thành phố rực những bóng đèn, nhất 
là trên mặt sông nhấp nhô, có từng đoàn thuyền 
rồng trang trí rất đẹp mắt, cộng thêm những dây 
đèn được thắp đây theo mạn thuyền. Nhìn xa 
trông như những con rồng sáng rực. Trên thuyền 
vọng ra tiếng nhạc dìu dặt tịch... tình... tang... 

Công chúa chỉ tay về một chiếc thuyền khá 
lớn, nằm tách khỏi bờ khoảng nửa dặm về phương 
nam và reo lên: 

— Ô kìa, họ trang hoàng hệt như chiếc thuyền 
rồng của vua cha ta. Có điều không được lớn và 
nguy nga bằng. (cười khanh khách) Lại còn có 
tiếng nhạc réo rắt nữa, ta hãy lên đó chơi một 
chuyến chăng? 

Vừa nói, nàng vừa khoa chân xuống bến. Một 
số ghe nhỏ thấy khách đều đổ dồn mời mọc, đón 
chào. Công chúa khoa chân nhảy tót lên một chiếc 
ghe, tảng lờ lời nhắc nhở của Ếch đang nói khẽ 
bên tai: 

— Ta nghĩ công chúa phải cẩn thận. Chỗ đông 
người thế này dễ bị lộ diện lắm đấy! 

_ Ếch cứ hay lo xa. Từ đây về hoàng cung xa 
lắm rồi, đâu có ai biết ta ở đây mà sợ. (cao giọng, 


oà 20oàug tử ch: 99 


quay qua lão chủ ghe) Lão đưa ta tới chiếc thuyền 
rồng lớn nhất đằng kia nhé... 

— Được... Xin công tử 20 xu. 

- Hả? 

— Hai mươi xu! Lão nhắc lại. Rồi cao giọng giải 
thích. Ở đây, chúng tôi lấy tiền trước khi chèo. 

Công chúa lục trong áo lấy ra một chút bạc 
vụn, nàng dốc ra đưa cho lão chủ ghe: 

— Từng này có đủ hai mươi xu không? 

Lão chủ ghe mắt sáng lên: 

— Nhiều lắm rồi... Ta không có tiền thối đâu. 
Công tử trả công cho ta hết từng này sao? 

- Không, ta cần một chút để lên thuyền chơi 
nữa, lão hãy lấy đủ số lão cần mà thôi... 

Lão chủ ghe cuống quýt: 

— Phải ... phải... chỉ lấy đủ số cần thôi.... 

Nói rồi, lão lấy luôn một nửa, giao lại cho công 
chúa một nửa. Dù người ngu đến đâu cũng biết gã 
lấy tiền công quá đắt. Từng đó bạc lão có thể đổi 
thành mấy ngàn đồng. Công chúa biết vậy, nhưng 
cũng lờ đi, để cho lão ăn gian mình. Nàng nhìn 
thấy vẻ sung sướng hiện trên nét mặt lão chủ ghe, 
nàng cũng đâm sung sướng lây. 

Chiếc ghe len lỏi trong những chiếc ghe khác 
nhấp nhô trên mặt sông, thoáng chốc đã cặp vào 
mạn thuyền rồng lớn. Một số ả đào đon đả te 


100 (ông efuiqa Ctnfu “Khôi 


tái chạy ra mời mọc. Công chúa theo những bậc 
thang lên thuyền. Nhìn thoáng, trên thuyền phần 
đông là những công tử nhà giàu, thích hưởng thụ. 
Họ uống rượu, ca hát và cười hô hố với các kỹ nữ. 
Từ xa, lạch bạch một mụ đàn bà tuổi hơn tứ tuần, 
trang điểm lòe loẹt, cặp mắt hơi giảo hoạt, xun 
xoe bước tới, cung tay như một lời chào: 

— Mời vô.... Mời vô! Xin vào hẳn trong thuyễn, 
tha hồ cho công tử lựa chọn. Mấy hôm nay, thuyền 
chúng tôi mới có thêm một vài ả đào rất đẹp, lại 
biết ca ngâm rất giỏi. VỊ nào sành điệu cũng muốn 
nàng ca hát cho. Xin vào đây... vào đây... thưởng 
thức... 


Theo chân, công chúa bước hẳn vào khoang 
thuyền, chiếc thuyền khá rộng, xếp thành nhiều 
chiếc bàn nhỏ, trên bày cơ man nào là thức ăn và 
rượu. Mỗi bàn đều có một hoặc hai gã hán tử vừa 
ăn uống vừa lơ mơ bên cạnh những ả đào đàn ca, 
hát xướng. Tùy theo túi tiền mà tiệc rượu được bày 
ra nhiều hay ít, ngon hay đở, ả đào đẹp hay xấu. 
Tựu chung, ai cũng có vẻ vui vẻ, say sưa... 

Công chúa nhét vào tay mụ đàn bà một thỏi 
vàng, nói khẽ: 

— Ta là khách phương xa, muốn đến đây coi qua 
cho biết. Mụ có mục gì hay nhất thì hãy đem ra 
cho ta coi thử. 

Thấy vàng, mụ đổi ngay thái độ tỏ ra cực kỳ 
cung kính, lưng mụ cong hẳn xuống, mụ vội vã đưa 


oà 20oàug tử ch: 101 


công chúa vào một cái bàn sang trọng nhất còn 
trống bên góc, hân hoan nói: 

— Công tử khỏi lo, để già này chu toàn cho, bảo 
đảm tối nay công tử sẽ rất hài lòng... ( cao giọng 
gọi lớn). Hãy gọi Ý Nhi ra cho ta nhé. Có vị Công 
tử đây tới tìm... 

Một tì nữ rụt rè thưa: 

- Dạ, thưa má. Ý Nhi đang tiếp người khác 
rồi... Má có muốn gọi ai khác không? 

Ngạc nhiên, mụ hỏi: 

- Ý Nhi đang tiếp ai thế? 

— Thì cái lão thương gia béo phệ ngày hôm qua 
ấy mài 

— Ồ... để ta lol 

Nói rồi, mụ te tái quay qua công chúa, nhe răng 
cười xin lỗi rối rít. Mụ ấn nàng ngồi xuống bàn, 
xoa tay, cười ồn ên với một bộ mặt cầu tài rất nhà 
nghề: 

—- Công tử có muốn “chơi nổi” tối nay không? 
Ta còn một cô, tên là Tiểu Quỳnh, nàng rất đẹp, 
hát rất hay, đàn cũng rất giỏi. Nàng lấy hơi đắt, 
và nhất là nàng chỉ hát cho người nghe vui thôi, 
không làm bất cứ “chuyện gì” khác. Nếu công tử 
bằng lòng, ta sẽ mời nàng ra đây đàn cho công tử 
thưởng thức... 

— “Chuyện gì khác” là chuyện gì thế? Công chúa 
thắc mắc hỏi lại. 


102 (ôuwg efuta C?tnft “Khôi 


Mụ hơi khựng lại một chút khi nghe công chúa 
hỏi câu ngớ ngẩn đó. Rồi như chợt hiểu, bỗng cười 
giả lả: 

— Ta đoán, có lẽ đây là lần đầu công tử đi 
chơi... Vậy thì tốt lắm, Tiểu Quỳnh xứng đáng để 
được ngồi cùng bàn hát cho công tử nghe. Những 
“chuyện khác” kia thì... thôi, để dịp khác nhé... 
Đêm còn dài, còn lắm chuyện để chơi mà... 

Nói rồi, thoắt cái, mụ biến mất qua một bức 
rèm mỏng. Khoảng mười phút sau, mụ trở lại, 
đằng sau là một thiếu nữ dáng mảnh khảnh thong 
thả bước theo chân. 

Đó là một nàng thiếu nữ khoảng đôi mươi. Đôi 
mắt to đen, ngây thơ trong sáng, khuôn mặt hơi 
xanh, với đôi môi đỏ thắm làm nổi bật làn da 
trắng mịn ít son phấn. Nàng vừa bước vào khoang 
thuyền, tươi mát như một đóa hoa nổi bật lên trên 
tất cả các loài hoa biết nói. Mọi người, không ai bảo 
ai, đều ngưng chuyện trò và dõi mắt theo những 
bước chân ởi, từng bước nhỏ như bước chân chim 
sẻ. Trên tay, nàng ôm một cây đàn tranh. Ngừng 
lại nơi bàn công chúa đang ngồi, nàng thong thả 
đặt chiếc đàn trên bàn, khẽ nghiêng người chào 
công chúa, miệng mấp máy: 

— Tiểu nữ tên Tiểu Quỳnh. Rất hân hạnh được 
hầu chuyện và ca hát cho chàng đêm nay. Nhưng 
xin nói trước, Tiểu Quỳnh chỉ ca hát cho người 
mua vui, và không hề biết uống rượu, xin chàng 
đừng ép... 


oà 20oàug tử ch: 108 


Giọng người con gái trong và nhẹ như tơ. Công 
chúa im lặng, lòng tự hỏi, tại sao một đoá hoa tỉnh 
khiết đến dường này lại lạc loài nơi đây? Nàng là 
ai? Cơ duyên gì lại bị sa vào chốn bùn nhơ này? 
Tuy có nhiều câu hỏi về người thiếu nữ, nhưng 
công chúa cũng tế nhị, im lặng và tôn trọng lời 
yêu cầu của nàng, thong thả đáp: 

— Xin nàng đừng lo. Ta chỉ muốn nghe nàng 
hát, nếu không được cùng nàng đối ẩm trong đêm 
nay cũng chẳng sao. Bình sinh, thú thật, ta cũng 
chưa.... uống rượu bao giờ! 

Nghe công chúa nói thế. Tiểu Quỳnh cười khúc 
khích cho sự thành thật của một gã hán tử mới 
đi chơi lần đầu, nàng cảm thấy cởi mở hơn, đề 
nghị: 

— Vậy công tử có muốn ta hầu rượu cho công tử 
uống thử chăng? 

— Được vậy thì rất tốt! 

Nghe công chúa nói vậy, Ếch bỗng chột dạ, vội 
vàng nhắc khẽ bên tai: 

— Công chúa chớ nên uống rượu, ta nghĩ không 
nên đâu! : 

Tuy nghe lời nhắc nhở của Ếch, nhưng công 
chúa cứ vờ đi. Nàng yên lặng, ngắm nhìn đôi tay 
ngọc với những ngón son hồng đang rót rượu. Màu 
trắng của rượu giống như màu nước trong. Công 
chúa đỡ lấy chén và ngửa cổ làm đánh ực một lần 


104 ông chúa tu Khôi 


cạn ly... Chất rượu cay xè trong cổ họng làm công 
chúa nhăn mặt, nàng có cảm tưởng một dòng chất 
lỏng, nóng đi từ cổ chạy thẳng xuống ruột, đồng 
thời bốc lên đầu, làm cho nàng choáng váng... 

Công chúa đặt ly rượu cạn xuống bàn. Đôi mắt 
long lanh nhìn Tiểu Quỳnh: 

— Ta đang đợi nàng hát đây! 

— Được! 

Tiểu Quỳnh đặt đàn lên đùi, dạo lên một tiếng 
ngắn... Tịch... tình... tang... Rồi nàng cất giọng 
hát: 

Đời như dòng sông nhỏ, 
Chia những nhánh ỉao xao, 
Hạt tương tư em hết, 
Thành hoa đốm trên cao... 
Em gieo trông Hạnh-Phúc, 
Trên môi ngút thương yêu, 
Tình như một điệp bhúc, 
Theo dòng đời liêu xiêu.... 


Tiếng hát ngưng tự lúc nào, nhưng âm vang 
vẫn còn lảng vảng đâu đây... Tiểu Quỳnh lại rót 
thêm chén rượu khác cho Công chúa. Không một 
chút do dự, công chúa nâng ly uống cạn... Chất 
rượu như chắp cánh bay lao xao trong thân thể, 
nàng nghe đầu óc choáng váng, lòng như cởi mở 
hơn... Nàng cảm thấy dường như thân thể mình 


oà 20oàug tử ch: 105 


cũng hòa tan vào chất rượu trong người, bổng 
bênh, lơ lửng nhẹ nhàng như trên vai có đôi cánh 
thiên thần đang lao đao chắp cánh. Nàng gần như 
quên mình đang cải nam trang, cười khúc khích 
với Tiểu Quỳnh, tâm sự: 

— Lâu lắm rồi, ta chưa hề gặp được một nguòi 
bạn gái nói chuyện cởi mở như hôm nay... Tiểu 
Quỳnh, nàng có muốn cùng ta về. Ta sẽ nói cha ta 
mướn nàng làm hầu cận của ta chăng? 


Câu hỏi của công chúa làm cho Tiểu Quỳnh 
bỗng trở nên khó chịu, nghĩ rằng, gã hán tử này, 
trông có vẻ đẹp trai, học thức thế mà mới uống 
có hai ly nhỏ đã dở mòi cợt nhả với phụ nữ. Tiểu 
Quỳnh cau mày, nghiêm giọng: 

— Không! Ta chẳng muốn đi đâu và hầu hạ cho 
ai hết... Ta chỉ ở đây một thời gian ngắn rồi đi 
thôi! 

— Vậy sao? (Công chúa ngạc nhiên hỏi) Ở đây 
vui quá sao nàng lại bỏ đi? (đổi giọng gần như ra 
lệnh - trở lại đúng phong tư của con nhà quý tộc) 
Hãy đưa ta cây đàn tranh. Lâu lắm rồi, ta chưa 
chơi lại loại đàn cổ này. Cha ta thường rất hài 
lòng và khen ta đánh hay, để ta gẩy vài khúc cho 
nàng nghe... 


Tiểu Quỳnh trao đàn cho công chúa. Đôi tay 
lướt trên những dây đàn tạo nên một chuỗi âm 


106 (ông efuiqa Ctnfu “Khôi 


thanh rộn rã... Đôi môi tươi thắm nhoẻn miệng 
cười. Công chúa bắt đầu cất tiếng ngâm: 


Xuân khứ bách hoa lạc 
Xuân đáo bách hoa bhơIi, 
Sự trục nhãn tiền quó, 
Lão tòng đầu uị lai... 
Mạc 0t xuân tàn hoa lạc tận 
Đình tiền tạc dạ nhất chỉ mai. 
(Xuân ởi trăm hoa rụng, 
Xuân đến trăm hod cười, 
Trước mắt uiệc đi mỗi, 
Tuổi già giờ đến rồi... 
Đừng tưởng xuân tàn, hoa rụng hết, 
Đêm qua sân trước một cành mai.)! 


Công chúa lại cười khanh khách, hơi men dâng 
lên làm nàng quên hết cả ý tứ, quên hẳn mình 
đang cải nam trang. Chất men chạy trong cơ thể 
làm nàng cảm thấy nóng nực, nàng úp mặt vào 
lòng bàn tay cho tỉnh và khẽ hất đầu, tấm khăn 
bịt đầu rớt xuống, mái tóc óng ä xỏa xuống ngang 
vai, nàng hiện nguyên hình với đầy đủ phong tư 
của một cô công chúa trong quý tộc hoàng gia... 

Tiểu Quỳnh và cả thực khách trên thuyền “â” 
lên một tiếng lớn. Dưới mắt họ, một thiếu nữ kiều 
diễm như vừa đổi xác, tuy thân vẫn còn mặc chiếc 
áo hán tử, nhưng khuôn mặt cực kỳ diễm lệ, đôi 


! Thơ của thiền sư Mãn Giác, bản dịch của Ngô Tất Tố. 


oà 20oàug tử ch: 107 


mắt long lanh và đôi má hồng lên vì rượu... Tuy 
nàng hơi chếnh choáng say, nhưng ai cũng nhận 
ra đó chính là nàng công chúa đã bị mất tích mấy 
tháng qua... 

Nhưng vì chếnh choáng men say, công chúa 
không hề biết tông tích mình đã bị lộ. Khuôn mặt 
hơi nghiêng nghiêng, nàng lại khảy lên tiếng đàn. 
Lần này, tiếng đàn mang một âm hưởng trầm 
buồn, như muốn chuyên chở một niềm tâm sự tha 
thiết nào đó... Giọng nàng nhẹ, bay lãng đãng 
trong không gian: 

Anh là trăng đáy nước, 
Chỉ cách một mặt hô, 

Đêm qua, mưa uê muộn, 
Bóng Uuỡ ngàn sqdo trôi ... 
Đây tờ kinh Bát Nhã, 
Ngàn đời một chữ “Không” 
Lá Bồ Đề em lượm, 

Thơm ngút mùi một ong...' 


Dứt lời ngâm, công chúa búng tay trên phím 
đàn, một tiếng “bong” vang lên chát chúa. Thì ra, 
một sợi dây đàn đã đứt.... 

Bỗng, từ góc phòng, một hán tử vụt tới bên 
công chúa, một chân quỳ gối, bàn tay trái nắm 
chặt lấy cổ tay phải của nàng như một gọng kìm: 


1 Thơ Bút Chì. 


108 (ông cfuiq« Ctuft “Khôi 


— Xin công chúa tha tội cho sự vô phép. Tiểu 
nhân xin đưa công chúa về kinh... 


Nói rồi, không cần biết công chúa có bằng lòng 
hay không, hắn nâng bổng công chúa vác lên 
VaI... 


Công chúa vùng vẫy, la lớn: 


— Buông ta ra... buông ta ra .... Ngươi đã nhận 
lầm người rồi! 

Hắn vẫn mặc kệ, không thèm để ý đến sự phản 
đối của công chúa, xoay lưng định phi thân về phía 
cửa chính. Vừa lúc ấy, như một cái hoa mắt, một 
người bịt mặt bỗng xuất hiện, gã mặc một bộ quần 
áo chẽn màu đen, lướt tới, nhấc bổng công chúa 
khỏi vai gã hán tử. Hán tử cũng không vừa, gã 
hươi tay tung một cú đấm về phía kẻ bịt mặt, đối 
phương vội tung người lên cao tránh cú đấm ngàn 
cân, thuận chân đạp gã hán tử ngã chúi xuống 
đất rồi xoay người, phi thân mang theo công chúa 
lao ra phía ngoài cửa chính. Nhưng hán tử cũng 
không vừa, tuy bị ngã chúi, hắn cũng có thể đứng 
dậy ngay được và rút nhanh cây kiếm ngang hông, 
nhưng hắn không thể phóng kiếm vào kẻ bịt mặt, 
vì sợ đâm phải công chúa đang vùng vẫy trên vai. 
Hắn hươi kiếm chênh chếch nhắm vào đôi chân 
kẻ bịt mặt đang phóng ra phía cửa, hét lớn: 


— Đứng lại! 


oà 20oàug tử eÌ: 109 


Nhưng dường như kẻ bịt mặt không coi gã hán 
tử ra gì. Như một trò đùa, gã xoay người, khẽ búng 
ngón tay, một thứ ám khí bay vèo tới thanh kiếm. 
Sức bắn ám khí quá mạnh làm cho gã hán tử phải 
lảo đảo, cảm tưởng lòng bàn tay gần như bị xoạc, 
thanh kiếm bay cắm thẳng vào cây cột phía bên 
trái... 


Mọi người cùng la lớn: 
— Có thích khách... có thích khách! 


Cả thuyền nhốn nháo hẳn lên, còn gã hán tử 
toàn thân vẫn còn bị chấn động bởi sức bắn, hắn 
quay lại những người cận vệ còn đang nhốn nháo 
ở góc phòng, gào lớn: 

- Hãy gọi vệ binh đến bao vây khắp khu vực 
này... 


Nói rồi, hắn cũng phi thân ra phía cửa chính, 
nhưng đã quá trễ. Kẻ bịt mặt đã thoát ra đến bong 
thuyền, nhảy rất nhịp nhàng xuống những chiếc 
thuyền nhỏ, thoăn thoắt, dẻo dai như người nhảy 
múa trong đám xiệc, thoáng chốc đã lên được đến 
bờ và mất hút trong màn đêm đen thẫm... 


110 


Chương 11: Hành hương 


1 ẻ bịt mặt gia tăng tốc lực, mải miết chạy 

biến vào cánh rừng thưa gần mé sông. 
Trên vai, công chúa vẫn giãy giụa, hai cánh tay 
nàng đập đùng đùng vào lưng kẻ lạ: 

— Buông ta xuống ngay lập tức, kẻo không ngươi 
sẽ mất đầu đó! 

Kẻ bịt mặt vẫn nín thinh, không nói lời nào, 
cắm đầu chạy miết, cho đến khi con trăng bắt 
đầu ngả bóng thì hắn mới chạy chậm lại, nghe 
ngóng xem có bước chân nào đuổi đằng sau mình 
không. Không gian yên lặng như đêm đen, lúc đó 
hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Trên vai, không còn 
nghe công chúa la hét, giãy giụa nữa, có lẽ nàng 
đã ngủ. Hắn từ từ ngừng lại, đặt nàng nằm xuống 
bờ cỏ xanh mướt... 

Dưới bóng trăng chênh chếch. Khuôn mặt công 
chúa lỗ lộ đẹp như ngọc. Đôi mắt nhắm nghiền 
với hàng mi cong vút, đôi môi đỏ thắm hé mở 
như đang mỉm cười. Một vài sợi tóc mai lòa xòa 
bết trên trán... Gã ngây ngất nhìn và tưởng rằng 
mình đang nằm trong mộng, hoặc đang nhìn ngắm 
bức tranh của một tiên nữ nào đó trên các tầng 
trời... Gã từ từ gỡ tấm khăn đen che mặt, để lộ ra 
một khuôn mặt rất quen thuộc với công chúa. Đó 
chính là... Ếch. 


111 


Đáng hôm sau, công chúa thức dậy. Nàng cảm 
thấy đầu nhức như búa bổ, cổ họng khô khát. Ánh 
nắng chiếu qua những kẽ lá rung rinh. Nàng ngồi 
nhỏm dậy, ngơ ngác, không biết mình đang ở đâu. 
Nhìn thấy Ếch đang ngồi dưới gốc cây đối diện. 
Chàng chẳng nói một lời, chỉ nhìn công chúa với 
nụ cười lung linh, hóm hỉnh. Công chúa lảo đảo 
ngồi dậy. Loáng thoáng trong tâm thức, nàng nhớ 
lại câu chuyện đêm qua. Trí nhớ như những mảnh 
vụn rời rạc, chắp vá lại thành một hình ảnh méo 
mó, nhạt nhòa... Nàng chỉ nhớ đêm qua uống mấy 
chén rượu nhỏ, đang vui, bỗng dưng có sự nhốn 
nháo xảy ra chung quanh, không gian trước mắt 
nàng bỗng xoay vòng vòng, rồi tiếng người la 
hét... tiếng chạy dồn dập của những bước chân... 
Sau đó, hình như nàng thiếp đi và không còn nhớ 
gì nữa... 

Biết mình có lỗi, Công chúa rụt rè hỏi: 

— ch cười ai thế? 

— Thì cười Công chúa chứ all 

— Tại sao lại cười ta? 

— Tối hôm qua, công chúa làm cho thiên hạ 
nhốn nháo, còn ta thì có được một trận cười muốn 
nẻ ruột! 

— Ta đã làm gì? Chuyện gì xảy ra đêm qua 
vậy? 

— Thì công chúa đại náo bến sông thôi. Suýt 
nữa phải bị cái gã hán tử mặt bì vác đem về cung 


112 Óôwg cfuíq« C©nfi “Khôi 


rồi đấy. May sao, ta nhanh tay... lượm lại được. 
Nếu không chắc giờ này công chúa đang ở trong 
cung, chờ mẫu hậu cho một trận đòn nát đít rồi! 
(đổi giọng, trách nhẹ nhàng). Công chúa chẳng 
bao giờ chịu nghe lời ta, ta đã nhắc nhở nhiều lần, 
nhưng cứ ham vui, chẳng lý gì đến nữa.... 


Nghe lời trách móc của Ếch. Công chúa im lặng 
nhận lỗi. Nàng vốn là một cô công chúa ngoan, 
được mẫu hậu giáo dục rất kỹ lưỡng, nên có lỗi thì 
nhận ngay. Ếch nhìn nàng, cảm thấy thương hại 
nên đổi giọng: 

— Đây là lần thứ hai chúng ta bị phát hiện. 
Triều đình có thể đã lần được vết đi của chúng ta 
rồi.... Ta nghĩ, từ giờ về sau, chúng ta phải rất cẩn 
thận, vì triều đình sẽ tung hàng loạt thám tử chìm 
ở khắp mọi nơi, trà trộn trong đám dân để tìm vết 
tích của Công chúa đó. 


- Vậy bây giờ ta phải làm sao? Lo lắng, công 
chúa hỏi 

—- Chẳng làm sao hết. Mình chỉ nên cẩn thận 
chút thì hơn... (đổi giọng). Công chúa thấy trong 
người ra sao? Có mệt không? Đêm qua, vì lần đầu 
uống rượu, nên chỉ uống hai chén nhỏ đã gần như 
bị gục ngay rồi! Chắc hôm nay, công chúa mệt lắm 
nhỉ. Có cần nghỉ lại đây vài ngày trước khi khởi 
sự đi tiếp không? 


oà 20oàug tử ch: 113 


— Ta chỉ thấy khát và cơ thể thì mỏi nhừ... Có 
lẽ nên nghỉ lại đây nửa ngày. Chiều nay mình có 
thể lên đường được rồi! 

— Vậy thì tốt lắm! 

Nói rồi, Ếch đi hái một ít trái cây có chứa 
nhiều nước cho công chúa ăn. Sau đó ép nàng phải 
nghỉ ngơi thêm trước khi tiếp tục cuộc hành trình. 
Công chúa ngoan ngoãn nghe lời Ếch. Nàng ngồi 
dựa vào thân cây sổi, bắt Ếch phải kể truyện cho 
nàng nghe. Ếch có một giọng nói rất quyến rũ và 
có duyên, dù loại truyện cổ tích của con nít mà 
nàng đã từng nghe nhiều lần hồi còn bé, nhưng 
qua giọng kể của Ếch cũng rất hấp. dẫn. Còn 
chuyện người lớn thì càng thú vị hơn. Ếch thường 
kể cho nàng nghe những chuyện tình ở các tâng 
trời, những sinh hoạt của các Thiên chúng, như 
ăn, uống, ngủ nghỉ và Tình Yêu. Lần nào cũng 
vậy, Công chúa đều nghe một cách rất say sưa... 


Họ ở nán lại trong cánh rừng thưa cho đến 
sáng hôm sau mới khởi sự lên đường... 


có 


Đi thêm vài ngày đường thì đã ra khỏi cánh 
rừng. Họ đi dọc theo con sông chính. Một buổi 
sáng thì vào một khu thị tứ thưa thớt, xa xa có một 
ngôi chùa nhỏ. Thấy một đoàn người đang đứng 
xếp hàng rất trật tự, phần đông những người này 


114 Óôwg cfuíqa C©nfi “Khôi 


đều im lặng và suy tư. Một số trên tay đang lần 
tràng hạt và miệng mấp máy cầu nguyện... Trái 
với những người dưới phố. Họ không có vẻ gì vội 
vã, hối hả. Lại gần hỏi thăm, mới biết đó là đoàn 
người đang xếp hàng đi hành hương. Bên mé sông 
đã có hai chiếc thuyền lớn đậu sẵn... 

Công chúa hớn hở, reo lên: 

— Éch ơi.... Chúng ta cũng đi hành hương. 

— Được! Vậy ta hãy xếp hàng theo họ nhé... 

Công chúa móc trong túi một ít bạc vụn, đem 
đổi thành tiền và cũng xếp hàng. Nàng mon men, 
hỏi một cụ bà đứng trước: 

- Bà ơi. Có phải bà đang xếp hàng để đi hành 
hương đấy không? 

— Phải, nhưng công tử đã có vé chưa? 

— Chưa, cháu phải mua vé ở đâu? 

— Đáng lý là công tử phải mua vé từ trên chùa 
tuân trước rồi cơ, để họ còn sắp xếp. Không biết 
công tử đi ngang xương thế này có còn chỗ cho 
công tử không. Công tử ra hỏi vị ni cô mặc áo 
vàng xem có giúp được gì không? 

— Cám ơn bà. 

Lòng hồi hộp, chỉ sợ không đi được, công chúa 
ra hỏi ni cô: 

— Ni cô có còn vé cho tôi không? 

— Công tử đi mấy người? 

— Một người và một, Ếch. 


oà 20oàug tử ch: 115 


— Hên cho công tử quá, có một bà cụ vì yếu kém 
nên không đi được. Còn một chỗ cho công tử đây. 
Éch thì không tính... 

Phải mất thêm mấy tiếng xếp hàng mới xong 
thủ tục. 

Mọi người lục tục xuống thuyền, khoang thuyền 
rất rộng, sắp từng hàng ghế từ đầu khoang đến 
cuối khoang. Khi tất cả yên vị thì trời đã tối. VỊ 
ni cô trẻ đem những phần ăn chay phân phát cho 
mọi người. Phần đông, ai nấy ăn uống trong yên 
lặng, có một số cụ già nói chuyện thì thào với 
nhau bằng những giọng rất nhỏ... Công chúa bẻ 
vụn một vài miếng bánh nhỏ đặt lên lòng bàn tay 
đưa cho Ếch, rồi cũng se sẽ cắn lấy một miếng. 


Trong ánh trăng mờ mờ xuyên qua khoang 
thuyền. Ếch thấy nàng thật hiền hòa, đôi mày 
(giả) đậm, làm thành một nét rất vụng về trên 
khuôn mặt làm trái ngược hẳn với sống mũi 
thanh tú. Những lúc nàng giận, cũng như những 
lúc vui, Ếch đều thấy ở nàng một hình ảnh rất... 
khó quên.... Gần cả mấy tháng trời cùng lăn lóc 
với nhau, cùng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn... 
Êch không còn muốn xa công chúa nữa. Thâm 
mong rằng, chuyện đi kiếm giáo lý này chẳng bao 
giờ cùng, thầm mong mình sẽ mãi mãi ở bên công 
chúa, nghe nàng cười nói, ngắm nhìn những lúc 
nàng ngủ... Vì đối với Ếch, nhất cử, nhất động gì 
của công chúa cũng đều rất.... đáng yêu. 


116 (ôwg efuta C?tnft “Khôi 


Còn về phần công chúa cũng vậy. Phàm thân 
cận với người nào mỗi ngày thường nảy sinh tình 
cảm... Nhất là đối với Ếch. Ở chàng, nàng thấy 
chẳng thật sống động và vui tươi... Nếu so sánh 
với những người nàng thường gặp trong cung thì 
Ếch khác hẳn. Chàng vui tính, dễ chịu, và điểm 
đáng quý nhất là chàng rất thành thật. Sự thành 
thật đôi khi làm cho công chúa rơi vào trong tình 
trạng thật.... khó xử, dở khóc, đở cười, nhất là 
những lúc chàng... tỏ tình. Sự tỏ tình của chàng 
hồn nhiên “ắt có và đủ” như người ta thấy đói đòi 
ăn, thấy lạnh đòi mặc vậy... 

œ 

Ăn xong thì đến giờ tụng kinh... 

Vị ni cô trẻ phát cho mỗi người một mảnh giấy 
đã in sẵn một bài Chú Đại Bi, rồi bắt đầu dẫn 
tụng. Ni cô tụng thong thả, giọng trong vắt như 
pha lê, thỉnh thoảng kèm theo một tiếng chuông 
ngân rất dài... 


Đêm hình như đã khuya. Con trăng cao treo lơ 
lửng trên bầu trời trong vắt, mọi người đều yên 
lặng. Hình như phần đông, tâm thức mọi người 
đắm vào trong một tình trạng mơ hồ, lãng đãng. 
Chỉ còn tiếng tụng kinh nhẹ nhàng mấp máy từ 
đôi môi rất xinh của vị ni cô trẻ. Lời kinh trong 
như ngọc, nhẹ như mây trời, như được kết bằng 
một loại quang minh ngũ sắc... 


oà 20oàug tử eÌ: 117 


Trong cơn mơ màng... Công chúa tưởng như âm 
thanh biến thành một chiếc võng dệt bằng một 
loại tơ mềm, nhẹ, mát và phát sáng... Nàng nằm 
trên ấy, đong đưa theo nhịp tụng, còn Ếch thì nằm 
phục trên ngực nàng... Chung quanh bao phủ một 
âm “OM” ngân từng hồi không dứt, mỗi một chữ 
OM, làm thành một hạt ngọc, kết vào nhau thành 
một chuỗi sáng ngời trong tâm thức... 

Thuyền đi khoảng mươi ngày thì vào một thành 
phố lạ... 

Nơi đây, dân cư thưa thớt. Nhịp sống hình như 
chậm lại, và dòng người đi hành hương ngày càng 
đông hơn... Họ xôn xao bàn tán về một vị Thánh 
tăng. Những người có tín tâm cho rằng được gặp 
một vị Thánh tăng quả là một điều rất khó, mà 
được Ngài ban phước lành lại càng khó hơn... Nên 
ai nấy đều hớn hở. Họ đi thành từng đoàn, từng 
nhóm, nói cười xôn xao, và sinh hoạt như những 
dân du mục... 


Đoàn thuyền đi thêm khoảng vài ngày nữa 
thì phải lên bờ và bắt đầu đi bộ. Vì nơi đây là 
khúc cuối của con sông trước khi đổ ra biển. Đó 
là một vùng thung lũng có nhiều đồi núi, rất khó 
đi. Nhưng ngược lại, cảnh thiên nhiên rất đẹp. Có 
nhũng buổi hoàng hôn, trong giờ phút hấp hối của 
ngày tàn, cảnh mặt trời lặn trở thành như thực, 
như mơ, huyền diệu tới lạ kỳ... Mặt trời từ từ lặn 


118 


và to dần, đỏ ối ở phương tây, đến khi giao thoa 
giữa đất trời thì bỗng đổi sắc thành một màu tím 
bèo, trải dài trên những sườn đổi như có người 
phết lên một lớp sơn mỏng, thẫm dần... thẫm 
dần... cho đến khi màn đêm thực sự ngự trị. 


Nơi đây, không khí trong lành hơn. Họ đi vào 
một cánh rừng thưa, có nhiều loại cây ăn trái (mà 
không biết loại trái gì, nhưng rất ngon ngọt). Lại 
có những rừng cây chiên đàn cùng nhiều loại cây 
thuốc như phục linh, linh chi và cơ man nào là 
những loại cây thuốc khác mà Công chúa không 
biết tên... 


Một lần, công chúa ngạc nhiên khi đứng ngắm 
trước một loại cây cổ thụ rất to, trái của nó có 
hình một người nam và người nữ quấn lấy nhau... 
Hỏi Êch, hóa ra đó là một loại nhân sâm rất quý, 
phải hữu duyên mới nhìn thấy được. Không những 
thế, ngoài việc nhìn thấy được nó, muốn nắm bắt 
cũng phải có nhiều cơ duyên mới hái được. 


Công chúa không tin, cười khúc khích và dơ tay 
muốn hái. Nhưng kỳ lạ thay, các trái trên cành 
rất linh động, đong đưa trong không trung, như 
ẩn, như hiện, muốn hái cũng thật khó lòng... 


119 


Chương 12: Khổ đau 


ï oàn người, cứ thế theo chân nhau đi mải 

miết. Ngày đi, đêm nghỉ. Nhưng vì đi theo 
đoàn do vị Sư trưởng hướng dẫn nên thời khoá 
biểu có vẻ nghiêm khắc hơn. Họ có những buổi 
tụng kinh và những thời thiền định ngắn cho mọi 
người... Ai muốn tham dự thì cùng nhau tụ tập ở 
khoảng rừng thưa, còn những người không tham 
dự thì cũng không bắt buộc... 


Một hôm, đoàn người đi vào một miền thung 
lũng. Đó là một vùng nằm khuất sau một rặng núi 
lớn và thấp nên khí hậu mát mẻ, khác hẳn với 
khí hậu miền núi nóng ở bên ngoài. Vì khí hậu 
mát mẻ nên trăm hoa thi nhau đua nở, có những 
loài hoa Công chúa chưa từng nhìn qua dưới đồng 
bằng. Nơi đây, khu vực chỉ rộng khoảng 3, 4 mẫu 
vuông, nhưng khi lọt vào trong này rồi, ai ai cũng 
tưởng mình vừa lọt vào một động tiên nào đó. 
Khu vực gần như ngăn cách hẳn với thế giới bên 
ngoài. Vì khung cảnh quá đẹp, lại là nơi rất thích 
hợp cho sự thiền định hằng ngày, Ni sư trưởng 
quyết định cắm lều dừng chân một khoảng thời 
gian ngắn... 

Một buổi chiều... 

Trong giờ nghỉ trước khi sư cô tụng kinh tối... 

Công chúa cùng Ếch lang thang ởi sâu vào 
cánh rừng thưa, nàng muốn tìm lại cây “nhân sâm 


120 ông chua tu Khôi 


chồng vợ” để có thể hái được một trái đem về làm 
quà cho phụ vương. Nhưng tìm hoài cũng không 
thấy, hình như nguyên cánh rừng cây nhân sâm 
bỗng dưng biến mất tích vào lòng đất hay sao, vì 
tất cả cảnh vật đều như vậy, duy chỉ loại cây đó 
là không còn thấy đâu nữa. Bỗng nhiên, họ bước 
vào một vùng núi rất đẹp và thơ mộng. Nơi đây, 
hình như họ đang đi vào đỉnh cao của một dãy núi. 
Nhìn chung quanh chỉ thấy đất và trời. Một bên 
là dãy núi thẳng đứng, bên kia là vực sâu nhìn 
không thấy đáy. Họ đang đứng trên một mảnh 
đất nhỏ, chìa ra một vực sâu. Cả hai đều cảm thấy 
lòng dào dạt giữa cảnh thiên nhiên vừa hùng vĩ, 
vừa óng ả không bút nào tả xiết... Êch nhảy phóc 
lên một hòn đá kêu lớn: 

— Công chúa... Công chúa nhìn kìa... Cảnh 
thiên nhiên đẹp quá đi mất... Ta ước gì mình có 
thể ở mãi nơi này... 

— Đúng vậy, cảnh thật đẹp Ếch ơi! 

Đang say sưa, ngây ngất với thiên nhiên. Bỗng 
đâu, có tiếng líu ríu của một đám trẻ mục đồng, đi 
vòng vèo từ thung lũng trở ra. Chúng gồm khoảng 
4, 5 đứa. Đứa nào đứa nấy đều cột trên đầu một 
giải khăn nâu, vừa đi vừa hát. Chắc hẳn chúng 
nó đã từng hát với nhau nhiều lần, nên rất nhịp 
nhàng ăn khớp. Một đứa lớn nhất trong bọn chợt 
nhìn thấy Éch. Nó ồ lên một tiếng lớn rồi nhanh 


oà 20oàug tử eh: 121 


như cắt, nó dùng cái dùi đang câm trên tay vừa 
phang xuống người lch vừa la lớn: 

— Ôi chao... Con ếch có hạt ngọc đẹp biết bao... 
Ta xí hạt ngọc này neèèèè... 

Công chúa kêu rú lên, hét lớn: 

_ Ếch ơi... Coi chừng! 

Nghe tiếng kêu, Ếch nhảy phóng qua một bên 
để tránh. Nhưng vì cú đánh bất thình lình của đứa 
trẻ, cộng thêm sức nhảy vọt của Éch. Công chúa 
chỉ nghe Êch kêu “Ôi” lên một tiếng lớn rồi bị bắn 
văng xuống vực sâu. Cả đám mục đồng và công 
chúa đều chạy tới bờ vực nhìn xuống. Công chúa 
nghe như tim mình bị ai bóp nghẹn, nàng kêu lên 
thảm thiết: 

— Ếch ơiiii... Ếch ơi! 

Tất cả đều im lặng, chỉ có tiếng kêu thảm thiết 
vang vang của nàng từ đáy vực vọng về... 

Đám mục đồng bỏ chạy toán loạn. Còn lại công 
chúa ngồi một mình bên bờ vực với nước mắt tuôn 
như mưa... 


122 


Chương 13: Đoạn kết 


ông chúa ngồi bên bờ vực chờ Ếch, đến tối 

mịt mới trở về. Phần bị thấm lạnh vì sương 
đêm, phần vì quá xúc động trước tai nạn của Ếch, 
nàng bị mê man với cơn sốt tung hoành trong 
thân xác. Sư Cô phải cho nàng uống thuốc cầm 
hơi. Hai hôm sau, khi cơn sốt bắt đầu giảm, Công 
chúa trở lại bờ vực với một nỗi lòng thê thiết. Đầu 
óc nàng chơi vơi như người đang đứng ở bờ mé 
giữa Mộng và Thực. Nàng ước mong, tất cả những 
tai nạn chỉ là một cơn ác mộng. Tỉnh mộng rồi thì 
mọi sự vẫn như cũ, nàng vẫn tìm thấy Êch nằm 
trên một cánh lá bên cạnh điểm tô bằng một đóa 
hoa tươi. Nhưng ở đây, lòng lạc loài đến ngẩn ngơ, 
chua xót. Vẫn khung cảnh cũ, nhưng người xưa giờ 
đã xa... Nàng ngồi bên bờ vực, không muốn khóc, 
nhưng nước mắt cứ rơi tong tong xuống ngực áo. 
Nàng nhớ lại tất cả những kỷ niệm nàng có với 
Ếch — như một cuốn phim quay chậm - tất cả đều 
trải dài trong tâm thức nàng. Từ hôm đầu tiên 
gặp Ếch trong vườn thượng uyễn của vua cha, rồi 
bắt đầu đi tìm đạo. Những lúc Ếch đùa cợt trêu 


123 


nàng, những lúc tỏ tình, những hôm nàng mải 
chơi, những khi gặp nạn v.v.. Tất cả.. tất cả... đều 
như đã chìm sâu vào dĩ vãng. Mới hôm qua, nay 
trở thành kỷ niệm. Ngày trước, người còn đây, 
hôm nay đã thành cố nhân. Vắng ch, công chúa 
nhận ra một điều rất thực, nàng đã thực sự yêu 
chàng từ lúc nào. Nàng chỉ mong mỏi, nếu có được 
một phép mầu nào đó, nàng diện kiến được chàng, 
một lân thôi, để nói lên một câu cổ lỗ sĩ nhất 
của loài người khi yêu nhau. “#m-yêu-anh”. Nhưng 
bây giờ thì dường như quá trễ. Mọi sự đều như bọt 
nổi theo dòng. Công chúa úp mặt vào hai lòng bàn 
tay nấc lên từng nấc ngắn.... 


Càng ngày, công chúa càng xanh xao vì thương 
Hhệ: Nàng thường ra bên bờ vực ngồi chờ Ếch trở 

.. (dù biết đó là một điều hết sức vô lý, nhưng 
knG vẫn cứ đi). Đi để cho lòng được nguôi ngoai 
đôi chút... Thỉnh thoảng, nàng tình cờ thấy được 
một đôi uyên ương đang ởi sánh bước bên nhau, 
nghe giọng cười ròn rã của người nữ văng vắng 
vọng lại, nàng cảm thấy thật tủi thân và cô độc... 
Vì chính nàng, nàng đã từng được trải qua những 
giây phút vui vẻ, hồn nhiên ấy. Nay, chỉ còn lại 
một niềm trống vắng vô bờ... 

Đến ngày thứ 7 sau khi Ếch bị nạn. Công chúa 
không còn muốn sống nữa, nàng lang thang vào 
cánh rừng thưa tìm lại cây nhân sâm “Vợ-Chồng” 


124 Óôwg cfuíq« ©nfi “Khôi 


(cái tên mà Công chúa đã đùa với Ếch và đặt tên 
cho nó ngày nào). Định bụng, sau khi hái được cây 
nhân sâm ấy, nàng sẽ trở lại bờ vực, nhảy xuống 
vực sâu và nguyện kiếp sau sẽ được kết làm vợ 
chồng với ch... Nhưng lang thang mãi, vẫn chưa 
tìm được lại cây nhân sâm quý ấy... Lòng buồn bã, 
nàng cất tiếng gọi: 


Tiếng gọi vang vọng, lạc lõng chìm vào không 
gian thênh thang... 

— Ếch ơiiii......I 

Không gian yên lặng đến nỗi giá như có một 
cây kim nhỏ rớt xuống phiến đá cũng làm vỡ tan 
đi sự thính lặng... Công chúa lảo đảo, đi theo 
những bước chân rời rã... Hình như cơn sốt lại len 
lén trở về.... 

Bỗng dưng, trong không gian yên lặng. Lại một 
điệu nhạc nổi lên... Công chúa cứ tưởng ch đang 
quanh quẩn đâu đây, dưới một cội cây già nào đó 
đang thổi sáo... Nàng hớn hở, vui mừng gần như 
muốn oà khóc... Một niềm hy vọng mong manh 
nhưng mãnh liệt dậy lên trong nàng... Ôi, Ếch 


Nhưng, lần này âm thanh rất khác, ban đầu 
rời rạc, bong... bong... bong... Từng nốt một, sau 
nhanh dần, nốt này nối tiếp nốt kia, thành một 


oà 20oàug tử ch: 125 


dòng nhạc rất nhẹ nhàng, như một làn khói mỏng, 
sau dần dân dâng lên cao vút. Nàng lắng nghe... 
Dòng âm thanh đó mênh mang, tan loãng trong 
bầu không gian tịch mịch...... Thật lạ lùng, hình 
như đó là một khúc nhạc của cõi trời... Âm thanh 
đôi khi theo một cung bậc, đôi khi không... Khi 
trầm... khi bổng... khi lơi lả... khi tươi vui... khi 
réo rắt... khi nũng nịu gọi mời... 

Ngạc nhiên quá... Lòng tự hỏi lòng: Quái, chẳng 
hiểu sao hôm nay bỗng dưng Êch dùng loại nhạc 
cụ gì lại khảy lên khúc nhạc lạ lùng đến thế? 
Khúc nhạc mà người nghe cảm thấy lòng lâng 
lâng, mọi ưu phiền gần như dứt bặt, âm thanh 
như biến thành đám bụi thủy ngân vàng phủ chụp 
xuống một vùng. Nàng đi lần sâu vào cánh rừng, 
theo dòng âm thanh bước vào một khu rừng trúc... 
Chợt thấy một ông lão đang đứng giữa rừng. Râu 
tóc ông bạc phơ... Trên người mặc bộ quần áo sốc 
sếch... Trên tay cầm một túi sỏi đang liên miên 
bắn những hạt sỏi trên những cây trúc dài, ngắn 
khác nhau chung quanh, tạo nên một dòng nhạc 
xuôi chảy. Tùy theo vận tốc bắn nhanh, chậm và 
tùy vào những cây trúc dài ngắn mà tạo nên một 
điệu nhạc như thế.... Ông lão chơi nhạc một cách 
say sưa, gần như nhập với dòng âm thanh làm 
một... Cho tới khi âm thanh lên đến cao độ, tiếng 
nhạc dập dồn như dòng nước từ trên cao chảy 
rút thì viên sỏi cuối cùng bị bắn tới một cội trúc 


126 ông chúa tu Khôi 


già kêu lên tiếng “bục” ngắn... Dòng nhạc lập tức 
dừng lại.... 


Lão dừng tay, mắt đăm đăm nhìn vào những 
đám lá trúc xanh rung rinh như đang cười cợt. Lão 
lẩm bẩm một mình: 


— Tiếc nhỉ... Luân vũ đang xuôi chảy thì lại bị 


Công chúa mon men đến gần, khe khẽ làm 
quen: 

— Ông ơi... ông chơi nhạc hay nhỉ? Ông chơi 
giống Ếch lắm. Nhưng ông chơi hay hơn Êch của 
cháu nhiều. Ếch chỉ có thể thổi sáo thôi, còn ông 
chơi nhạc bằng sỏi... Ô... thật kỳ diệu phải không 
ông? Ông phải bắn sao để tạo thành một dòng âm 
thanh với nhịp điệu hẳn hòi... 

TÌN¡ 


° .“†°Ÿ°Ÿ 666 


Tuy nghe ông lão “suyt.. suyt..” nhưng Công 
Chúa không thể nhịn được tính tò mò.... Nàng đi 
lòng vòng bao quanh lão vào giữa... Một lúc, không 
thấy lão nói gì, nàng lại thắc mắc, thốt lên: 

- Ông ơi... Ông đang nghĩ gì thế? 

Ông lão gắt gỏng, hai tay xua lia lịa như đuổi 
TUỒI: 

— Suyttttt.... suytttt..... Con nít đi chỗ khác 
chơi! 


oà 20oàug tử ch: 127 


Công chúa không quan tâm đến lời yêu cầu của 
lão. Nàng hỏi một hơi: 

— Nhưng mà... ông đang nghĩ gì thế? Cháu thấy 
túi sỏi ông còn đây mà sao lại ngưng chơi đi hở 
ông? 

Ông lão dường như hoàn toàn không chú ý đến 
những lời léo nhéo của Công chúa, vẫn cứ lẩm 
bẩm một mình: 


- Lạ nhỉ... Sao Ngài Quán Âm có thể nương 
âm thanh mà tu tập được? Tu tập tới khi nhĩ căn 
viên thông, thì cả 5 căn kia đều được viên thông 
và đắp đổi lẫn nhau... Âm thanh?... Hummmm... 


Sau đó, lão nhắm tít đôi mắt lại trong sự suy 
tưởng... Bỗng lão đánh một cái “đét” vào đùi và 
cười lớn... Ha...ha...ha... Phải rồi... phải rồi...!!H 
Tất cả chỉ là Quang Minh thôi... Khi quang minh 
di chuyển chậm lại, thô kệch hơn, thì nó sẽ trở 
thành Diệu Âm... Chậc... chậc... chậc! Tuệ giác 
nhà Phật không thể nghĩ bàn. Một lớp Quang 
Minh, lại đến một lớp Diệu Âm... 

Công Chúa sốt tiết, réo rắt gọi to: 


°. {1e NNNN 


— Ông ơiiiii.... Ông aààà....!! Ông lẩm bẩm gì từ 


Ông lão vẫn cứ tiếp tục nói chuyện một 
mình... 


128 ông chúa tu Khôi 


— Kỳ lạ thay... Những chiếc lá... 

— Những chiếc lá!? (tò mò, công chúa hỏi lại) 

— Chúng không bao giờ ngừng rung động, giống 
như tâm thức chúng sanh vậy... 

Công chúa ngẩn ngơ: 

- Ồ... lạ nhỉ? Nhưng những chiếc lá thì có liên 
quan gì đến tâm chúng sanh hở ông? 


Nghe Công chúa léo nhéo mãi bên tai. Bỗng 
nhiên, ông lão giậm chân bành bạch xuống đất, 
(làm bộ) giận dữ la lên: 

— Thối lắm!!! Thối lắm!!! Mi chẳng biết gì mà 
cứ đứng đó léo nhéo hoài không thôi. Cút ra chỗ 
khác đi!!H 

Nói rồi, lão ngồi phịch xuống một phiến đá, 
bên cạnh bụi trúc lớn, không còn nhìn vào đám 
lá đang run rẩy luân vũ trên cao nữa... Nghe lão 
hét. Công chúa giật bắn mình lùi lại mấy bước, 
hơi hoảng sợ khi thấy lão bất thình lình la hét 
như thế. Nhưng, chừng như lão cũng không có ác 
ý. Công chúa lại yên lặng đứng xa xa tiếp tục theo 
dõi... 

Sau khi mắng Công chúa xong, lão rút từ trong 
túi ra một cây đàn nhỏ, chừng nửa sải tay. Chẳng 
biết đó là loại đàn gì, nhưng trông rất xinh xắn 
và đẹp mắt. Có lẽ nó được đẽo bằng một loại gỗ 


oà 20oàug tử ch: 129 


quý và thơm. Công chúa đi hết từ ngạc nhiên này 
đến ngạc nhiên khác, nàng nhìn cái túi rách lỗ 
chỗ, vá chằng chịt cũa lão, chẳng thấy có vật gì gỗ 
ghề bên trong, nhưng cứ hễ lão cần gì lại thò tay 
vào túi lôi ra đủ thứ... Tất cả những thứ lão rút 
ra, đều đẹp và quý. Dù nàng sống trong cung vua, 
từng nhìn thấy cơ man nào là những loại quý giá 
nhất trên đời, nhưng nếu so với những vật của lão 
cũng chẳng bằng một góc... Công chúa thấy trong 
lòng nhen nhúm một niềm hy vọng bâng quơ. Cho 
rằng lão chính là một vị Đại Bồ Tát tình cờ vân 
du qua đây. Nếu quả đúng như vậy, nàng cũng có 
thể hỏi lão ít nhiều về Éch... 

Ông lão bắt đâu dạo đàn. Tiếng đàn trong, nhẹ, 
âm thanh ngân đi rất xa... Hình như lão rất say 
mê âm thanh, những lúc có âm thanh trỗi lên lão 
đều chú tâm hoàn toàn vào nó... 


Chẳng cần để ý đến Công chúa đang tò mò 


À ^ 


đứng nhìn. Lão bắt đầu cất giọng ô ê, gân cổ, cố 
lấy hơi, uốn giọng, ư ử hát lên một điệu nhạc cổ 
nào đó. Nghe qua, Công chúa biết rằng lão hát rất 
dở. (Suýt chút nữa là nàng đã bưng tay che miệng 
cười, nhưng nhớ lại cơn — giả vờ — giận dữ của lão 
hồi nãy, nên đành ráng nuốt cái cười xuống bụng) 
Đã thế, ở một vài đoạn, lão lại cố uốn giọng lên 
xuống theo thể nhạc, nhưng vì giọng lão rất cứng 
nên trở thành ngang phè... 


130 ông eluta Cai 2Khôi 


Có những lúc soi gương ngắm nhìn uọng ảnh 
Thấy ý tình uô tận bóng phù du! 

Hình thô bệch làm sao theo nổi ý, 

Vào những nơi sâu thẳm mịt mùng bhơi? 
Hắn ước mơ được phân thân thành uô lượng 
Để ẩn mình từng hạt bụi, cánh hoq, 

Để có thể phốt uung tà áo rộng 

Quơ uùo trong muôn ức ánh trăng sao... 
Huyền hoặc mà thôi.. 

Nhưng thực chẳng có gì huyền-hoặc, 

Vì thế giơn này... 

Tuông huyền-hoặc bhôn nguôi... 

Nên hắn si ngây, 

Tiếp tục mơ giấc-moơ-hình-hòi-uô-Ïlượng 

Để gieo mình nơi uô lượng cuộc bể dâu...' 


(Dạo nhạc... Chuyển qua một thể điệu khác...) 


Thôi...thôi.... 
Ta uê bút trái tìm hông, 
Làm thơ nhỏ máu trên dòng Hoa Nghiêm...? 


Hát đến đây. Lão bỗng ngừng bặt. Đôi mắt trở 
nên mơ màng nhìn vào khoảng không. Sau đó, 
thong thả rút từ cái bị nhỏ ra một bầu rượu và bắt 
đầu tợp nhiều hớp. Công chúa nhìn lão uống ừng 
ực một lúc thì thấy trong lòng kinh nghi. Kỳ diệu 


! Hình hài vô lượng — Thơ Nghiêm Xuân Hồng. 
? Thơ Nghiêm Xuân Hồng. 


oà Z60oàng tử ái 181 
chưa? Chẳng hiểu lão uống loại rượu gì mà cứ hễ 
giọt nào bắn ra, rơi xuống áo cũng đều biến thành 
hào quang thấm mất qua làn vải thô. Thấy lão 
uống có vẻ ngon lành, say sưa quá, nàng mon men 
lại gần khe khẽ xin: 

— Ông ơiii... Cháu cũng khát! 

Ông lão làu bàu: 

— Nước này mi không uống được đâu. 

Công chúa năn nỉ: 

- Nhưng... Ông cho cháu uống tí! 

Lão gắt: 

— Đã bảo, mi không uống được mà! Nó vừa 
đắng, vừa chát... Uống vào chỉ có say chết thôi! 

Nghe lão nói, công chúa mè nheo, khóc lóc: 

— Nhưng cháu khát lắm... hu...hu...hu..... Ông 
cho cháu uống đi. Đắng, chát cháu cũng chịu... 
hic...hic...h1c...!H 

Nghe Công chúa khóc lóc, lão đặt bầu rượu 
ngang đùi, ngoảnh mặt nhìn Công chúa. Đây là 
lần đầu lão chú ý đến nàng. Đôi mắt lão sáng, 
xanh biếc như cánh lá sen, soi tỏ hết tâm tư người 
đối diện. Ngẫm nghĩ một lúc, lão hỏi một câu rất... 
ngoài đề: 

— Hình như mi đang có tâm sự gì buồn lắm 
nhỉ? 


Công chúa ngập ngừng: 


132 ông chúa tu Khôi 


- Phải... phải... Sao ông biết? Ông giúp cháu có 
được không? 

Lão nói một cách bâng quơ, hàm nhiều ẩn ý: 

— Giúp thì chẳng giúp gì được đâu. Vì mỗi người 
mỗi nghiệp. Nhưng ta có thể mách cho mi biết 
một đôi điều... Hắn vẫn... bình thường đấy thôi. 
Chẳng có ai chết đâu mà sợ! Chỉ là sự thay đổi từ 
một thân này qua một thân khác mà thôi! 

Nói rồi, lão lại đưa bầu rượu lên tợp vài hớp. Lè 
nhè nói qua một đề tài khác, chẳng ăn nhập gì với 
câu chuyện lão đang nói trước đó. Lão nói thản 
nhiên như người đang nói chuyện với không khí. 

— Loại rượu này không phải ai cũng uống được 
đâu đấy nhá. Người uống được nó phải có tâm 
dõng mãnh lắm, và nhất là phải hội đủ ba điều 
kiện... 

— Ba điều kiện?!... 

— Phải, đó là Tâm buông xả, Tâm Bồ Đề và Trí 
Huệ Bát Nhã... 

Công chúa bối rối: 

- Ông ơi... ông nói mù mIt, loanh quanh cái gì 
cháu không hiểu? 

Nàng có ngờ đâu rằng, ông lão chính là một 
bậc đại Bồ Tát. Những gì lão nói đều hàm chứa 
một ẩn ý sâu xa. Một bậc Bồ Tát khi đã phát đại 
thệ nguyện thì phải có một tâm thức cực kỳ dũng 


oà 20oàug tử ch: 138 


mãnh, không gì có thể lay chuyển nổi. Cho dù 
phải xả thí hằng hà sa số thân, bỏ hằng hà a tăng 
kỳ kiếp để tu lục độ, tích tụ công đức không nhàm 
mỏi, triển khai trí huệ tới tột cùng, mài tâm mình 
ngày càng trở nên trong sáng như gương, để rồi có 
thể cưỡi trên những ngọn sóng Sanh-Tử độ sanh 
không nhàm mỏi... 

Nàng ngờ ngợ như có một điều vừa kỳ, vừa diệu 
sắp xảy đến (mà nàng lại rất ưa thích những điều 
Kỳ-Diệu) với giọng nói ỡm ờ đầy ẩn ý của ông lão, 
thực tâm nàng cũng muốn kinh qua cho biết một 
lần. Nàng cũng có cảm giác ông lão này có lẽ 
không phải là một người bình thường, lại không 
có ý hại người... Lại nữa, không hiểu sao cứ hễ 
đứng gần lão chuyện trò, nàng lại cảm thấy thân 
tâm rất an lạc, mọi muộn phiền như muốn tiêu 
tan. Bụng bảo dạ: “Thôi, cứ thử liều một phen, cứ 
đòi nằng nặc uống bằng được, có thể lão sẽ đổi ý 
chăng?” Cùng lắm thì chết cũng chẳng sao. Êch đã 
mất rồi thì nàng cũng chẳng thiết tha gì đến cõi 
đời này nữa. Nghĩ rồi, Công Chúa cứ khóc thút 
thít, mè nheo lằng nhằng với lão: 

— Hu... hu... hu... Ông ơi... Thứ rượu của ông có 
gì mà phải quý? Cháu đang khát... Ông cho cháu 
uống một tí đi... hu...hu...hul.. 


Ống lão lẩm bẩm: 


134 Côuưg efuta C?tnft “Khôi 


— Chất nước này chỉ cho những kẻ thực tâm 
muốn cầu giải thoát. Nhưng hôm nay, chắc cũng 
là hữu duyên. Ta cho mi uống cũng được! 


Nói xong, lão quăng bầu rượu cho Công Chúa. 
Nàng đỡ lấy một cách sung sướng. Hớn hở mở nắp 
bình. Mùi rượu bốc lên mũi làm nàng ngây ngất... 
Nhưng hơi bị khựng lại vì một cảm giác nhờm 
gớm khi thấy miệng bình đầy dãi nhớt của ông 
lão. Len lén, liếc nhìn lão thật nhanh. Xong, Công 
chúa khe khẽ lấy vạt áo lau vội miệng bình. Bỗng 
nghe tiếng lão cười khành khạch nói bâng quơ: 


— Thật đáng tiếc! Chính những chất đó mới có 
thể rửa sạch những nghiệp chướng của mi đó! 


Nhưng Công chúa không để ý đến lời lão nói. 
Nàng khẽ nâng bình lên, nhắm mắt tợp một hớp 
ngắn... 


Rượu vừa qua môi. Chạm vào đầu lưỡi. Bỗng 
dưng, nước rượu biến thành một đám hào quang 
tan loãng thấm vào thân tâm thật mát mẻ. Công 
chúa bỗng thấy một vùng ánh sáng ngũ sắc chói 
loà phủ lên toàn thân mình... Rồi một sức mạnh 
ghê gớm đẩy nàng ngã bật ra phía sau. Đầu đập 
mạnh vào một hòn đá lớn khiến nàng kêu lên một 
tiếng “Ôi! đau đớn và ngất đi... 


co + 


oà 260oàng tử Êeh 135 

Tỉnh dậy.... 

Ngạc nhiên quá. Ếch đang ngồi bên cạnh (dưới 
hình dáng người). Tay nàng vẫn còn ôm bình rượu 
trên ngực. Ông lão đã biến mất tự lúc nào. Lòng 
cảm thấy bồi hồi như mình vừa thoát kiếp. Nhìn 
xuống bình rượu, thấy một dòng chữ nguệch ngoạc 
đề “Bồ Đề luân hồi tửư”. 

Công chúa ngồi nhổm dậy. Nàng có cảm tưởng 
mình đang đi từ cơn mơ này sang một cơn mơ 
khác. Không tin ở đôi mắt mình, nàng dụi dụi 
mắt... Lòng tràn ngập một niềm vui: 

~ Ô... Anh đấy ư?Có phải em đang nằm mơ đấy 
không? 

Hoàng tử nắm lấy đôi bàn tay xanh xao gầy 
guộc của công chúa, nói một cách tha thiết: 

- Không, em ạ! Em không nằm mơ đâu. Đây 
chính là sự thật. Tình yêu của em đã làm cho anh 
trở thành người sớm hơn hạn định. Cũng may, 
nhờ vị Hồ Lô em vừa gặp đã đưa chúng ta đoàn 
tụ đấy! 

Công chúa ngập ngừng: 

— Em vẫn chưa hiểu. Anh đã bị rớt xuống vực 
sâu 7 ngày trước rồi mà? 

— Phải... 

Nói rồi... Ếch thong thả kể lại cho công chúa 
nghe những gì xảy ra sau đó... 


136 (ông cfuiq« Ctuft “Khôi 


Ngay cái hôm đó, sau khi Ếch bị bắn văng xuống 
vực. Nhưng vì thân nhỏ, nghiệp nhẹ nên chàng bị 
rớt xuống một hốc núi cách đó cũng không sâu lắm. 
Chàng có nghe công chúa khóc và gọi chàng mỗi 
ngày. Nhưng không cách gì chàng có thể kêu lên 
để công chúa có thể nghe được, đành phải nhẫn 
nhịn chờ đợi. Hai hôm trôi qua, Êch không thấy 
công chúa ghé lại, chàng tin rằng nàng đã bỏ đi, 
và cảm thấy thất vọng tột cùng. Nhưng đến hôm 
thứ 3 thì công chúa trở lại. Nàng ngôi bên bờ vực, 
tỷ tê, khóc lóc và phổ Tình Yêu của nàng lên Éch. 
Do tình yêu đó, Êch dần dần lột xác thành người. 
Nhưng chàng phải chờ 7 ngày mới lấy lại đủ 7 vía 
để vĩnh viễn nhập lại thân người. Nhưng khi đã 
thành người được rồi thì một chuyện khó khăn 
khác lại xảy đến. Vì vực quá sâu, chàng không thể 
búng người lên được. Đang loay hoay, thì gặp lão 
Hồ Lô đi ngang. Lão cũng ngồi ngay đầu vực, (nơi 
công chúa vẫn thường ngồi) thò đầu xuống hỏi: 

— Này, tiểu tử... Mi ở dưới đấy có vui không? 

Hoàng tử nghe tiếng lão vang vang như tiếng 
trống, biết không phải là người bình thường, nên 
kêu lên: 

— Xin lão làm ơn kéo cháu lên với. Dưới này 
buồn lắm! 

— Được! Nhưng với một điều kiện... 

- Điêu kiện gì thế? 

— Ta sẽ đưa mi ởi gặp một người. Nhưng không 


oà 20oàug tử ch: 137 


được ra mặt cho đến khi ta bỏ đi... 

— Được... được... Ông muốn sao cháu cũng bằng 
lòng! 

Nghe hoàng tử nói như thế, lão thò xuống một 
chùm dây trắng như dây cước, nhưng lại mềm như 
tơ. Hoàng tử bám vào chùm dây để lão kéo lên. 
Hóa ra, chùm dây trắng đó chính là râu của lão. 
Vừa lên đến đầu vực, lão vừa xoa xoa cằm vừa 
bảo: 

— Trông ngươi chẳng lấy gì làm to lớn mà cũng 
nặng gớm! Cũng hên, mi túm lấy cả chùm nên 
chưa đứt sợi nào. (Mà kỳ thật, lão càng xoa cằm 
thì râu của lão càng ngắn lại —- Lão đổi giọng). 
Mau theo ta đi cứu người cái đã... 

Nói rồi, lão phăng phăng đi trước, cả hai đi 
một đỗi thì vào khu rừng trúc. Lão quay lại, búng 
hoàng tử bay tuốt lên cao. Để chàng ngồi đu đưa 
trên một nhánh trúc, trông mỏng manh mà lại rất 
vững. Đồng thời lão điểm huyệt làm cho hoàng tử 
bị cứng như một khúc gỗ và không thể nói được. 
Trên cao, hoàng tử nhìn xuống, thấy lão già lấy 
trong bịch một túi sỏi và bắt đầu chơi nhạc... 


có 


158 (ông efuiqa Ctnfu “Khôi 
Hoàng tử kể kiếp... 


— Sau đó thì em đã biết rồi. Anh ngồi trên cao, 
nhìn em ngơ ngác đi vào rừng trúc. Muốn gọi cũng 
không được nên đành phải ngồi yên nhìn sự việc 
xảy ra. 


Cho đến khi em bị ngã bật ra sau khi uống chất 
rượu ấy thì anh thấy lão chạy vội lại, vực em lên, 
coi vết thương sau ót có bị nặng không. Sau đó, lão 
nhổ vào vết thương một ít nước bọt rồi bảo lớn: 


— Tiểu tử, mi có thể xuống lo cho “cục nợ” này 
được rồi! 


Nói xong, lão phất tà áo rộng, anh rơi xuống 
như một chiếc lá, đồng thời các huyệt đạo cũng 
được đả thông. Trước khi bỏ đi, lão còn dặn: 


— Hãy đợi cho nó tỉnh dậy đã. Sau một canh giờ 
mà chưa thấy tỉnh thì mới phải đánh thức và nhai 
mấy lá thuốc này nhét vào miệng nó nhé... 


Nói xong, lão bỏ lại vài chiếc lá khô, cất giọng 
hát ư ử ngang phè rồi bỏ đi. Đi vài bước, lão quay 
lại trao cho anh cuốn sách cổ này rồi dặn thêm: 

- À này... Xong việc, hãy trở về kinh đô, xây 
một ngôi chùa lớn và tháp thờ kinh. Ba năm sau 
sẽ có một vị Thánh tăng đi ngang qua. Vị ấy sẽ là 
vị sư trụ trì cho ngôi chùa đó đấy. Lúc đó, Phật 
pháp sẽ được trường tôn... 


oà 20oàug tử ch: 139 


Nghe lời lão, anh ngồi chờ thêm một chút nữa 
thì em tỉnh dậy 

Công chúa im lặng nghe Hoàng tử kể. Đầu vẫn 
còn choáng váng và cảm thấy nhức buốt đằng sau 
ót. Nàng lấy tay xoa xoa. Êch tiếp: 

— Anh thấy kể cũng lạ, nơi đây vắng vẻ thế 
này, rất hiếm có bước chân người lui tới. Ông lão 
kia có thể là một vị Thiền sư sống quanh quẩn đâu 
đây. Vả, mỗi một lời nói của Ông đều có nhiều ẩn 
ý, đều nói lên con đường tu tập của một bậc Đại 
Bồ Tát. Anh đoán, vị này chắc là một bậc Đại Bồ 
Tát tu theo hạnh Quán Âm, nương vào âm thanh 
mà tu tập. 

Rồi chàng chép miệng: 

— Thật đáng tiếc... đáng tiếc!!! Chúng ta chỉ 
được gặp Ngài trong thoáng giây! Trong kinh đức 
Phật kể, có một vị Đại Bồ Tát tên là Quán Thế 
Âm, ngài nương âm thanh để tu tập, cuối cùng 
đạt được “Nhĩ căn viên thông”, viên thông được 
một căn thì cả 5 căn khác (Nhãn, tỷ, thiệt, thân 
và ý) cũng đều được viên thông cả. Lúc đó thì có 
thể chứng được đến bậc Diệu Giác và Đẳng giác 
(tức là chỉ còn một bậc là đạt đến quả vị Phật). 
Ngài Quán Thế Âm có duyên rất nhiều với chúng 
sinh trong cõi Ta Bà này, là chúng ta đấy! Ngài 
luôn luôn nghe được hết những nỗi thống khổ của 


140 ông chủúœ tu Khôi 


chúng sanh, và hễ chúng sinh nào khổ đau, kêu 
cứu đến ngài, ngài đều lập tức ứng hiện... 

Ngừng một chút, Hoàng tử nói tiếp: 

— Trong kinh lại còn nói, sức phương tiện hóa 
độ của ngài rất lớn, tùy theo chúng sinh mà ngài 
hóa hiện để độ sanh nữa cơ... Như nếu có thiện 
nam tử, thiện nữ nhân, Tỳ Sa Môn, tiểu vương, 
trưởng giả, nhẫn đến người nữ, cư sĩ, T quan, 
Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà v.v... đáng được 
độ thoát, Ngài đều hiện thân ra mà vì đó nói 
pháp.... Nếu thực là chúng ta đã gặp được một vị 
Đại Bồ Tát thì thật là mình đã gieo trồng được rất 
nhiều phước duyên mới gặp được Ngài thị hiện mà 
cứu độ thuyết pháp như thế, chỉ tiếc mỗi điều là 
phước mỏng, nghiệp dày, nên chỉ được gặp Ngài 
thật ngắn ngủi! Cũng may, ngài đã khởi từ bi tâm 
để lại cuốn kinh cổ này. 


Cả hai nhìn xuống. Đó là một cuốn sách mỏng 
viết trên một loại giấy dày, cũ. Trên mặt bìa, một 
dòng chữ mạ vàng, tuy cũ kỹ nhưng vẫn còn rất rõ 
nét: Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. 

Cả hai đều cảm thấy rất hoan hỷ, công chúa 
vội lấy tấm khăn lụa cột tóc cẩn thận gói lại cuốn 
kinh. Nàng hân hoan nói: 

- Hay quá, cuốn kinh này sẽ làm quà cho phụ 
vương, chắc hẳn vua cha sẽ rất vui mừng vì quyển 
kinh quý này. 


oà 2Ó0oàug tử ch: 141 


(Hoàng tử nhìn công chúa trầm ngâm một 
lúc rồi lại tiếp) Nhưng bây giờ đưa anh xem vết 
thương sau ót có bị chảy máu không, khi em ngã 
văng vào hòn đá, anh nghĩ chắc không bị chấn 
thương bên trong, vì lão Hồ Lô đã xem xét vết 
thương và chữa cho em rồi, chỉ sợ máu còn rỉ nên 
tốt hơn là rịt một vài loại lá thuốc cho cầm máu 
mà thôi. 

Nói rồi, hoàng tử xem xét vết thương cho nàng 
rất kỹ, chỉ thấy bầm và u một cục đằng sau gáy. 
Nhấn vào thì thấy hơi đau đau. Chàng kết luận, 
chắc không hề gì, nhưng sợ công chúa bị nhức đầu 
dai dẳng, chàng hái một ít lá thuốc, vò nát rồi bắt 
công chúa nuốt.... Còn mấy chiếc lá khô do ông lão 
đưa thì chàng cất vào túi, để dành tới khi nào cần 
mới dùng tới... 

Vẫn còn bàng hoàng, công chúa nhìn quanh, 
lòng như chưa tin chắc sự thực xảy ra quá đột 
ngột. Công chúa nghe lòng như chùng xuống. Nhìn 
hoàng tử, lòng lại xôn xao, một niềm vui như sóng 
trào tràn ngập tâm hồn, nàng úp mặt vào ngực 
hoàng tử mà khóc thút thít (2). Ñàng cũng không 
biết tại sao mình khóc? Vì quá sức vui mừng? Vì 
thẹn? Vì bối rối Hay vì không biết... nên xử trí ra 
sao trong tình huống đột ngột này... Thôi đành... 
khóc cho tiện việc! 


142 


Hoàng tử vòng tay ôm lấy công chúa, hai tay 
nâng khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt. Rồi như 
một lễ nghi, chàng cúi xuống... 

Thấp dần... 

Thấp dần... 

Đặt lên đôi môi công chúa một nụ hôn, cùng 
câu nói qua hơi thở: 

“Anh... yêu... em... 


Rất khẽ... 


cò + 


Lời kết: Tất cả những gì trong truyện có liên quan đến 
Phật pháp đều được trích rải rác từ các Kinh và Luận. 
Nhưng do được viết lại theo sự hiểu biết thô thiển của tác 
giả, nên nếu có điều gì sai sót, tác giả xin thành tâm sám 
hối. 


143 


MỤC LỤC 

Lũi ĐIỚI: PHIẾU ài24;1G01x1 61441664630 1626214446Ay262114.1240G230AL82.6 5 
EỔI11C ĐH: bi 0622806660106 4803u006x01026g 990 l0atxbdin 7 
Chương: 1: Ngày XHổ ti oán hái G144 6444446810 5 40 k6 8 
Chương 2: Phiêu BE si sos6osiiiylssddssissle 12 
Chương 3: Trong hang động ....................................---5-s es« 18 
Chương 4: Tiếng sáo ân tình..................................-- << <<e« 28 
Chương 5: Mùi hương ....................................... 5< 5< «essesesese 36 
Chương 6: Đôi mắt thiên thần ....................................- 45 
Chương 7: Duyên nghiệp. ......................................- 53 
Chương 8: Mật (ÔN co s66 0 n6 401414406364461656866555 66 
Chương 9: Làng đánh cá. .........................................--s « 84 
Chương 10: Công chúa đại náo bến sông................... 98 
Chương 11: Hành hương ........................................... 112 
Chương 12: Khổ đau ..................................-- 5< < << se 121 


Chương 13: Đoạn kết ;.‹¿......s-.o.. 6 2506.6662262 124 


